cuộc ĐỜI NGÀI RÃHULA 

ồ8cổớỡ cP^ 



\ 




Hướng dân: Hòa Thượng Kim Triệu Khippapanno 
Soạn dịch: Thitasĩla Thùy Khanh 
Hiệu đính: Ban Biên Tập Tháp Hòa Bình 


Hoàng tử Rãhula cung kính chăp tay bạch 
Đức Thế Tôn: 

“Bạch Sa môn, xin Ngài trao cho con gia tài 
của con.” 

Đấng Từ Phụ Sãkyamuni nghĩ: “Con muốn 
gia tài của cha, nhung tài sản trong thế gian 
mong manh và đầy phiền não. Nhu Lai sẽ trao 
cho con bảy tài sản cao quý của bậc thánh mà 
Nhu Lai đã thành đạt duới Cội Bồ Đe. Nhu Lai 
sẽ huớng dẫn và hộ trợ cho con làm chủ một gia 
tài siêu thế.” 

về đến tịnh cốc, Đức Thế Tôn dạy Đại đức 
Sãriputta: 

“Này Sãriputta, con hãy cho Rãhula làm lễ 
xuất gia.” 


SANTI STUPA 

THÁP HÒA BÌNH 

1180 Roberts Avenue 
SanJose, CA 95122 


SÁCH ẤN TỐNG 

MÙA LỄ VU LAN 2017 





Thành kính dâng lên Ngài 
HÒA THƯỢNG KIM TRIỆU KHIPPAPANNO 
với tất cả lòng biết cm của chúng con 





cuoc ĐƠI NGAI RAHULA 





Hướng dân: Hòa Thượng Kim Triệu Khippapanno 
Soạn dịch: Thitasĩla Thùy Khanh 
Hiệu đính: Ban Biên Tập Tháp Hòa Bình 



Hiệu đỉnh 

Mai Liên • Nguyên Khiêm • Tâm Tường 

Liên lạc * Thông tin 
Nguyên Khiêm 

Tài chánh 

Dương Trang • Liên Như • Nam Tôn 

Trình bày 
Giới Nghiêm 

Minh họa 

u Ba Kyi • Anh Thư • Thiện Duyên • Image courtesy of 
Wikimedia Commons, Shutterstock & Clipart Library 

Tranh bìa 

ữSưâc cP'^ 

Ben Thi Nguyên 


ÃNTống 

Tháp hòa bình • Santi Stupa 

1180 Roberts Avenue 
San Jose, CA 95122 

Mùa Vu Lan 2017 
Phât Lich 2561 



Theo BướcTỪPhụ 


• 3 


Namo Tassa 
Bhagavato Arahato 
s ammãsambuddhas sa 



Con đem hêt lòng thành kính 
đảnh lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán cao thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 



Theo BướcTỪPhụ • 4 


Lời Giới Thiệu 5 

Lèn Ngỏ 6 

Chữ Viết Tắt 7 

Tri Ân 8 

Cuộc ĐỜI Ngài Rãhula 

Lời Mở Đầu 13 

Gia Tài Của Vương Phụ 17 

Sợi Dây Trói Buộc 25 

Trói Buộc Từ Tiên Kiêp 31 

Các Mối Liên Hệ Khác Từ Tiền Kiếp 49 

Gia Tài Của Từ Phụ 73 

Phẩm Hạnh Bậc Xuất Gia 85 

Pháp Bảo Cho Rãhula 103 

Một Đệ Tử Xuất Gia Tối Thẳng 133 

Lời Kết 139 

Cúng Dường Tam Bảo 145 

Hùn Phước Ấn Tống 146 

Hồi Hướng Công Đức 149 

Liên Lạc và Thỉnh Sách 151 



Theo BướcTỪPhụ • 5 



~ Hòa Thượng Kim Triệu Khippapanno ~ 


Phật tử nào đã từng học qua cuộc đời của Đức 
Phật chắc chắn đều biết đến tên Hoàng tử Rãhula 
(La Hầu La), người con trai duy nhất của Đức Bồ 
Tát đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới 
lên bảy tuổi. 

Có nhiều giai thoại kỳ thú trong các chuyện tiền 
thân, nhiều bài kinh kệ đáng ghi nhớ về nhân 
duyên xuất gia, về phẩm hạnh cao quý, cũng như 
về quá trình trau giồi giới đức và trí tuệ của ngài 
Rãhula do chính sự rèn luyện của Đức Thế Tôn và 
các vị đại đệ tử Phật. 

Sư hoan hỷ tiếp nhận tác phẩm ấn tống đầu tay 
này của Tháp Hòa Bình, nơi thờ phượng nhỏ bé 
thô sơ mới thành lập nhưng có cố gắng tu học theo 
Giáo Pháp Nguyên Thủy. Sư cầu mong cuốn sách 
nhỏ này thắp sáng thêm niềm tin vào Tam Bảo cho 
các Phật tử xa gần đang thực tập các lòi dạy chân 

> r 

A .. ^ . _ *> _ 'TX _ rT^i_ Ạ rr^ ^ 

truy en của Đức The Tôn. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 



Theo BướcTỪPhụ • 6 




~ Ban Biên Tập Tháp Hòa Bình ~ 


Do phước duyên được Hòa Thượng Kim Triệu 
nhận hướng dẫn tinh thần và đặt tên chùa là Tháp 
Hòa Bình (Santi Stupa) với ý nghĩa mộc mạc là nơi 
Phật tử đến tu học trong khung cảnh bình dị an 
lành, thiện tín ở đây hằng mong được xem là đứa 
con út ít trong mối liên hệ gần gũi thân thương ấy 
và dưới sự dạy bảo của vị cha lành đang soi đường 
dẫn lối bằng chính thân giáo hiền hòa trong sáng 
của Ngài. 

Với niềm mong ước đó, Tháp Hòa Bình xin 
thành kính dâng lên Ngài và các bạn đạo khắp nơi 
cuốn sách ấn tống đầu tiên này, mở đầu cho 
chương trình góp nhặt các lời dạy nguyên thủy 
đúng theo con đường Đức Bổn Sư đã vạch ra mà 
chúng con nguyện bước theo. 

Trong tâm từ, 

Mùa Vu Lan 2017 



Theo BướcTỪPhụ • 7 


Chữ Viết Tắt 


AN 

Aủguttara Nikaya 

Tăng Chi Bộ Kinh 

A. 

Atthakathã 
• • 

Chú Giải 

Dhp. 

Dhammapada 

Kinh Pháp Cú - 
Tập thứ 2 

trong Tiểu Bộ Kinh 

DN 

Dĩgha Nikãya 

Trường Bộ Kinh 

Jãt. 

Jãtaka 

Chuyện Tiền Thân 
Đức Phật, 

Kinh Bổn Sanh 

Mil. 

Milindapanha 

Mi Tiên Vấn Đáp 

MN 

Majjhima Nikãya 

Trung Bộ Kinh 

SN 

Samyutta Nikãya 

Tương ưng Bộ Kinh 

Sn. 

Sutta Nipãta 

Kinh Tập - 
Tập thứ 5 

trong Tiểu Bộ Kinh 

Thag. 

Theragãthã 

Trưởng Lão Tăng Kệ 

Vin. 

Vinaya Pitaka 

Tạng Luật 



Theo BướcTỪPhụ • 8 


Tri An 

Phần chính các chi tiết trong cuốn sách này 
được trích, dịch hay tham khảo từ Kinh Điển PãỊi 
của Phật giáo Nguyên Thủy Theravãda mà đa số 

kinh văn dựa theo các bản Việt dịch của Hòa 

• • • 

thượng Thích Minh Châu và đối chiếu thêm với 
bản Anh ngữ của Bhikkhu Bodhi. 

Một số chi tiết khác dựa theo các tài liệu tham 

• • • 

khảo và sách Phật học của chư vị Cao Tăng và học 
giả Phật giáo dưới đây, đặc biệt là cuốn Wheel 
Publication No. 33 - Âdvice to Rãhuỉa, nhưng 
được biên soạn để thống nhất và tương ứng với 
nguồn Kinh Điển PãỊi nêu trên. 

Ban Biên Tập Tháp Hòa Bình xin thành kính tri 
ân chư vị tác giả, soạn giả, dịch giả của các kinh 
sách và tài liệu dưới đây đã là nguồn tham khảo 
quý báu về kinh điển và thuật ngữ Phật giáo cho 
cuốn sách nhỏ này. 

Và hơn tất cả, chúng con xin thành kính đảnh 
lễ, nương tựa, và tri ân Tam Bảo: Đức Thế Tôn 
kính yêu, Pháp Bảo vô thượng mà đấng Ân Sư đã 
để lại cho chúng con, và Tăng Bảo cao quý. 



Theo BướcTỪPhụ • 9 


KINH ĐIỂN PÃỊI 

Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya) 

Tương ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikãya) 

Tăng Chi Bộ Kinh (Aủguttara Nikãya) 

Kinh Tập (Sutta Nipãta) 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) 

Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragãthã) 

Bản Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi 

Bản Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu 

Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật 
(Jãtaka) 

Bản Anh ngữ: H.T. Trancis, E.B. Coweỉỉ & W.H.D. 
Rouse 

Bản Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu và 
Nguyên Tâm Trần Phương Lan 

Kinh Mi Tiên vấn Đáp (Milinda Panha) 

Bản Việt dịch: Hòa Thượng Giới Nghiêm 

Luật Tạng (Vinaya Pitaka) 

Bản Việt dịch: Tỳ khim Indacanda Nguyệt Thiên 


Luật Xuất Gia Tóm Tắt (Pabbajita Vinaya Saốkhepa) 
Soạn giả: Hòa Thượng Hộ Tông Vansarakkhita 



Theo BướcTỪ Phụ • 10 


TÀI LIỆU THAM KHẢO & SÁCH PHẬT HỌC 
Wheel Publication No. 33 

Advice to Rãhula - Four Discourses of the Buddha 

Buddhist Publỉcatỉon Society • Sri Lanka 

Tác giả: Bhỉkkhu Nãrada, Bhikkhu Manhinda, Bhikkhu 

Nyanaponika Thera, Bhikkhu Kassapa Thera, E.M. 

Hare 

Đức Phật và Phật Pháp 
Nguyên tác: The Buddha and His Teachings 
Tác giả: Bhikkhu Nãrada Mahã Thera 
Bản Việt dịch: Phạm Kim Khánh 

Đường Xưa Mây Trắng 

Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 

Cuộc Đời Đức Phật 
A Young People’s Life of The Buddha 
Bản Anh ngữ: Bhỉkkhu Sĩlacãra 

Buddhist Dictionary of PãỊi Proper Names 
Palikanon Website - The Pãỉi Text Society 



cuôc ĐỜI NGÀI RÃHULA 



Theo BướcTỪ Phụ • 12 



Theo BướcTỪ Phụ • 13 


LỜI Mở ĐẦU 


Hai năm trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
{Sãkyamuni) nhập Niết bàn, vương tộc Sãkya^ của 
Ngài đã phải chịu một kết thúc bi thảm và hầu hết 
thân quyến tại gia của Đức Phật bị tàn sát. Lúc bấy 
giờ, để báo thù cho một mối sỉ nhục giai cấp và 
huyết thống, vua Vidũdabha xứ Kosala xua đại 
quân tiến về lãnh thổ Kapilavatthu^, quê hương của 
Đức Thế Tôn, vói quyết tâm tiêu diệt vương tộc 
Sãkya. 

Biết trước được việc này, Đức Phật đứng đợi 
vua Vidũdabha dưới một cội cây cằn cỗi và thưa 
bóng mát, trong lãnh thổ quê hương, sát biên giới 
xứ Kosala. Cạnh đó, ngay giữa biên giới, có một 
cây đa xum xuê râm mát. Vua Vidũdabha tuy oán 
hận vương tộc Sãkya nhưng vẫn một lòng tôn kính 
Đức Phật. Trông thấy Ngài đứng bên cội cây thưa 
lá giữa trời nắng gắt, vua xuống ngựa đảnh lễ và 


^ Thích Ca 
2 Ca Tỳ La Vệ 



Theo BướcTỪ Phụ • 14 


thỉnh Ngài sang tĩnh tọa dưới gôc cây đa. Đức Phật 
nói: 

“Đại vương đừng bận tâm. Bóng mát của thân 
quyến giữ mát cho Như Lai.” 

Vua Vidũdabha cảm động trước ngụ ý câu nói 
của Đức Phật nên truyền lệnh lui quân. Tuy nhiên, 
mối thù khó tan, vua lại truyền lệnh tiến binh. 
Nhưng ba lần xua quân, ba lần vua đều trông thấy 
Đức Phật đứng dưới cội cây cằn cỗi ấy, và rồi vua 
lại lui quân. Tuy nhiên, đến lần thứ tư thì Đức Phật 
không can thiệp nữa vì Ngài biết đã đến lúc vương 
tộc Sãkya phải trả một nghiệp nặng đã gieo trong 
kiếp quá khứ. 

Bóng mát thân quyến cũng từng được Hoàng tử 
Rãhula (La Hầu La) - người con duy nhất của Đức 
Bồ Tát^ trong kiếp cuối - cảm nhận năm lên bảy 
tuổi, vào lần đầu tiên trong đời được đến gần bên 
cha, và đã bạch Đức Phật: 

“Bạch Sa môn, cái bóng của Ngài khiến cho 
con thật mát mẻ an vui.” 

Nhưng câu nói của cậu bé ngây thơ Rãhula 

^ Bodhisatta: tên gọi được dùng để chỉ cho Đức Phật khi còn trên con 
đường tìm cầu giác ngộ giải thoát trong các tiền kiếp cho đến khi 
chứng đắc quả vị Phật trong kiếp cuối. 



Theo BướcTỪ Phụ • 15 


không có ngụ ý như ữong câu nói phát xuât từ lòng 
từ bi của Đức Thế Tôn. Rãhula hồn nhiên thốt lên 
câu nói ấy với tâm ngập tràn hỷ lạc khi lần đầu tiên 
được thọ hưởng bóng mát phụ tử tình thâm của 
người cha thân yêu và bóng mát tâm từ vô lượng 
(mettã-appamannã) của một bậc Giác Ngộ, đấng 
Từ Phụ, ngưòi Cha Lành cao quý nhất của muôn 
loài. 

Và rồi từ giây phút đó cuộc đời ngài Rãhula đi 
vào khúc quanh mới: theo bước Từ Phụ. 




Theo BướcTỪ Phụ • 16 



Theo BướcTỪ Phụ • 17 


Gia Tài của Vương Phụ 


Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, trên vùng 
biên giới Nepal và Bắc Ấn, có một vương quốc 
nhỏ bé là nơi cư ngụ của chủng tộc Sãkya. Vua 
Suddhodana'^, dòng dõi Gotama^, trị vì vương quốc 
ấy và lập kinh đô ở thành Kapilavatthu. Ngài thuộc 
giai cấp chiến sĩ, vốn là giai cấp cao quý nhất trong 
hoàng tộc. 

Công chúa xứ Koliya, Mahãmãyã^, là hoàng 
hậu triều Vua Suddhodana và là một vị hoàng hậu 
nhân hậu và đức hạnh hiếm có trên đời. Hằng vun 
bồi công đức pãramf qua hằng trăm ngàn kiếp 
trước nên đến kiếp sống này từ lúc còn tấm bé 
hoàng hậu đã giữ tròn ngũ giới. 

Vào một ngày trai tịnh^ hoàng hậu nằm mộng 
thấy một con voi trắng từ trên tròi xuống, vòi quấn 


"^Tịnh Phạn 
^ Cồ Đàm 
® Ma Da 
^ Ba-la-mật 

^ Không ăn quá ngọ và giữtâm thanh tịnh 



Theo BướcTỪ Phụ • 18 


một đóa sen trăng, và nhẹ nhàng đi vào người bà 
giữa tiếng nhạc từ cõi trời và lời chúc tụng của chư 
thiên. Hoàng hậu thức giấc trong một niềm hạnh 
phúc hân hoan kỳ diệu chưa bao giờ trải qua trong 
đời. Bà khẽ chạm vào vùng bụng bên phải, nơi 
thiên tượng đã đi vào người bà, và thấy trong lòng 
chợt mang một tình thương yêu mới mẻ, đậm sâu 
mà bình an và thanh khiết lạ thường. Đó là tình 
mẫu tử dành cho Đức Bồ Tát mà bà chưa biết đó là 
gì để gọi tên. 

Hoàng hậu kể cho quốc vương nghe giấc mộng 
của mình. Dù chưa biết đó là điềm gì, nhưng vua 
cũng vui theo niềm an lạc lây lan của người vợ 
hiền yêu mến. Vào buổi sáng, vua triệu tập các vị 
đạo sĩ bà-la-môn nổi tiếng vào hoàng cung để giải 
mộng cho hoàng hậu. Các vị đều đoán rằng hoàng 
hậu sẽ hạ sanh một hoàng nam xuất chúng. Và từ 
giây phút ấy tình phụ tử thâm sâu và niềm hạnh 
phúc được làm cha đã nẩy sanh trong lòng Vua 
Suddhodana. 

Gần đến ngày khai hoa nở nhụy, hoàng hậu xin 
quốc vương cho phép về quê hương của mình để 
sanh con theo phong tục thòi bấy giờ. Vua hoan hỷ 
chấp thuận. 



Theo BướcTỪ Phụ • 19 


Rồi vào một ngày trăng tròn tháng Vesãkha^, 
khi xứ Ân đang trong mùa cây lá xanh tươi, hoa 
sãla^® nở rộ, hoàng hậu lên đường về quê hương. 
Đi được nửa đường thì hoàng hậu cho dừng kiệu ở 
lâm viên Lumbini^^ để nghỉ ngơi dưới bóng mát 
của những cây sãla trĩu hoa thơm ngát. Nhưng 
không bao lâu sau, khi đang đi dạo trong lâm viên, 
hoàng hậu lâm bồn và hạ sanh một bé trai. 

Chuyến hồi hương nay không cần thiết nữa nên 
hoàng hậu trở về kinh thành Kapilavatthu. 

Được tin hoàng hậu hồi cung cùng với đứa con 
trai sơ sanh đầu lòng, vua vội vã đến thăm. Nỗi vui 
mừng của một người cha lúc ấy không bút mực 
nào tả xiết. Vua bồng thái tử trong tay, âu yếm 
nhìn đứa con bé bỏng mà lòng rộn ràng hân hoan 
mơ tưởng đến ngày thái tử đăng quang và tiếp nối 
dòng dõi chiến sĩ anh hùng của hoàng tộc. 

Tin lành thái tử chào đời đến tai Asita^^, một vị 
trưởng lão đạo sĩ hiền đức mà vua luôn tôn kính và 
tín cẩn. Đạo sĩ xuống núi, vào kinh thành viếng 
thăm cậu bé sơ sanh. Thấy mặt cậu bé, ông chắp 

^ Trong khoảng tháng tư đến tháng năm dương lịch 
Hoa vô ưu 
Lâm Tỳ Ni 
A Tư Đà 



Theo BướcTỪ Phụ • 20 


tay cung kính đảnh lễ và tiên đoán rằng, khi trưởng 
thành, thái tử sẽ đắc quả vị Phật và trở thành một 
vị tôn sư vĩ đại nhất thế gian - một tiên đoán mà 
đức vua hoàn toàn không muốn trở thành sự thật. 

Theo phong tục thời bấy giờ, vào ngày thứ năm 
sau khi thái tử chào đời, Vua Suddhodana triệu tập 
tám vị hiền trí bà-la-môn đến để chọn tên cho con. 
Tên được chọn là Siddhattha^^, có nghĩa là một 
người được thành tựu mỹ mãn mọi ước muốn 
trong bất cứ lãnh vực nào. 

Các vị trí nhân chọn tên như vậy do tiên đoán 
rằng đây không phải là một cậu bé tầm thường vì 
cậu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương 
vĩ đại nhất thế gian hoặc là một vị Phật, bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác^'^. Thế nhưng Kondanna^^, vị trí 
nhân trẻ tuổi và thông thái nhất trong tám vị, đoan 
chắc rằng khi cậu bé lớn khôn sẽ từ bỏ đời thế tục, 
đi tìm Chân Lý và trở thành một vị Phật. Lời ông 
nói y hệt như lòi tiên đoán của đạo sĩ Asita. 

Thoạt tiên vua rất hài lòng vì những lời tiên 
đoán rằng con trai của mình sau này sẽ trở thành 
một vĩ nhân. Nhưng niềm vui của vua không trọn 

Tất Đạt Đa 
Sammã-sambuddha 
Kiều Trần Như 



Theo BướcTỪ Phụ • 21 


vẹn mỗi khi nghĩ nhớ đến lời quả quyết của Asita 
và Kondanna. 

Vua không khỏi bâng khuâng lo lắng khi nghĩ 
rằng thái tử có thể không nối ngôi vua mà sẽ xuất 
gia, trở thành một đạo sĩ. sống đòi vương giả từ 
tấm bé, thật tình vua Suddhodana không thể hình 
dung rõ ràng được như thế nào là đòi sống cao quý 
của một khất sĩ. Vua cũng không thể hiểu được vì 
sao một người từng nắm vương quyền, sống trong 
nhung gấm từ thuở lọt lòng, với bao thể nữ xinh 
đẹp hầu hạ bên mình, lại có thể bỏ tất cả để sống 
đời ẩn dật, thanh đạm, khổ hạnh, và có lẽ rất cô 
độc. Ôi, với ngài đó là khổ cảnh! 

Có ngưòi cha nào lại muốn con mình đi vào 
con đường đau khổ? 

Lòng người cha vương giả mong muốn thái tử 
sẽ mãi mãi hưởng thụ hương hoa và mật ngọt của 
đời thế tục trong cung vàng điện ngọc, rồi kết hôn, 
rồi sanh con nở cháu cho dòng dõi Sãkya, rồi một 
ngày kia thừa hưởng gia tài vĩ đại nhất của phụ 
vương là được nối ngôi trị quốc. Còn nữa, biết đâu 
đến một lúc nào đó con của mình sẽ trở thành một 
vị chuyển luân thánh vương, một đại đế lừng lẫy 
nhất trong lịch sử của toàn xứ Ấn. 



Theo BướcTỪ Phụ • 22 


Cứ như thê vua Suddhodana dệt mộng đời cho 
đứa con yêu và tự nhủ sẽ dùng tất cả vương quyền 
và cách thức khôn khéo nhất để bảo đảm giấc 
mộng ấy được thành sự thật. 

Tin lành chưa được đón mừng trọn vẹn thì hung 
tin đã đến. Sau khi hạ sanh Siddhattha, Hoàng hậu 
Mahãmãyã lâm trọng bệnh và lìa đòi chỉ hai hôm 
sau ngày lễ đặt tên cho con, nghĩa là bảy ngày sau 
khi sanh nở. 

Thương con sớm mồ côi mẹ và suy nghĩ cặn kẽ 
đến việc an nguy của vị thái tử sơ sanh, Vua 
Suddhodana trao trọng trách nuôi dưỡng đứa con 
thơ cho em gái của Hoàng hậu Mahãmãyã là Công 
nương Mahãpajãpati Gotami^'’ và tấn phong công 
nương lên ngôi hoàng hậu... bởi vì “sẩy cha còn 
chú, sẩy mẹ bú dì.” Từ đó dì Gotami chăm sóc 
Siddhattha, nuôi thái tử bằng những giọt sữa của 
chính mình^^, và hết lòng thương yêu thái tử như 
đứa con một thịt. 

Thái tử Siddhattha lớn lên trong sang giàu 


Di Mầu Kiều Đàm 

Gotami là mẹ của Hoàng tử Nanda. Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh 
(AA.i.186) ghi rằng Nanda sanh sau Thái tử Siddhattha vài ngày, và 
Hoàng hậu Gotami đã giao Nanda cho nhũ mẫu bú mớm để hoàng hậu 
có thể nuôi Siddhattha bẳng sữa mẹ của chính mình. 



Theo BướcTỪ Phụ • 23 


quyên quý của hoàng cung. Thê lực, tư chât, trí 
tuệ, và phẩm hạnh của thái tử xuất chúng từ thuở 
bé. Thế nhưng, vói lòng bi mẫn bao la biểu lộ từ 
tuổi ấu thơ, thái tử sớm có những suy tư khắc 
khoải về cuộc đời và thường trang nghiêm trầm tư 
mặc tưởng. 

Biết con như vậy, Vua Suddhodana ngày càng 
lo lắng. Những lời tiên tri năm xưa về vận mạng 
xuất thế của đứa con yêu cứ ám ảnh lòng vương 
phụ. Vua tìm mọi cách lay chuyển tâm ý của thái 
tử ra khỏi những dòng suy tư lạ thường mà không 
chóng thì chầy có thể sẽ thúc đẩy thái tử thoát lìa 
đời thế tục, bỏ ngôi vàng, bỏ phụ vương mà sống 
đời khất sĩ không nhà, bước vào một con đường 
mà vua nghĩ là con đường đau khổ. 

Để chiếm cứ tâm tư của thái tử và ràng buộc 
Ngài vào đòi thế tục, năm thái tử lên mười sáu Vua 
Suddhodana đã sớm cho thái tử kết hôn cùng Công 
chúa Yasodharã^* xinh đẹp và đức hạnh. 

Vua truyền xây ba cung điện nguy nga tráng lệ 
để đôi vợ chồng vương giả cùng thọ hưởng hạnh 
phúc thế gian. Trong những cung điện đó chỉ có 
những cung nữ và hầu cận đang tuổi thanh xuân, 


Da Du Đà La 



Theo BướcTỪ Phụ • 24 


mạnh khỏe và tươi vui. Vua tmyên lệnh câm họ 
nói với thái tử bất cứ điều gì có hình ảnh tuổi già, 
bệnh tật, và chết chóc hay kể cho thái tử nghe 
những chuyện buồn phiền oan trái của nhân gian. 
Tất cả khổ đau của cuộc đời đều được che dấu, 
nằm phía bên kia sau một bức tường cao dày bao 
quanh cung điện và ngự viên. 

Làm được như vậy, vua yên tâm rằng rồi một 
ngày không xa sẽ trao cho con phần gia tài cao quý 
nhất của bậc vương phụ: ngai vàng và giang sơn. 






Theo BướcTỪ Phụ • 25 


Sợi Dây Trói Buộc 



Qua nhiêu năm Thái tử Siddhattha đã sông một 
đời khép kín trong xa hoa vương giả và hạnh phúc 
thế gian. Thế nhưng dù khổ đau của cuộc đời được 
khuất lấp bên kia bức tường dày cao của hoàng 
cung, vị thái tử trẻ vẫn thường thoáng buồn và hay 
trầm tư mặc tưởng. Ngài tha thiết muốn biết đến 
những cảnh đời ở ngoài kia. Hết dịp này qua dịp 
nọ, Ngài khẩn cầu phụ vương cho phép xuất cung 
du hành đây đó. 

Dù không hiểu rõ nỗi lòng của người con yêu, 
nhưng Vua Suddhodana biết rằng Siddhattha 
không được vui trọn vẹn như vua cha hằng mong 
mỏi. Vua phân vân mãi về lời cầu xin của thái tử. 
Cho hay không cho việc xuất cung? Cảnh khổ đời 
thường phơi bày trước mắt có sẽ khiến người con 
đầy lòng từ ái và bi mẫn của ngài chọn con đường 
tu hành để cứu nhân độ thế? Hay ngược lại nó sẽ 



Theo BướcTỪ Phụ • 26 


làm thái tử chán ngán, sợ hãi cảnh thiêu thôn đói 
nghèo của dân giả mà quyết định chọn con đường 
vương giả, lên ngôi và nối dõi tông đường? Vua 
nghĩ mãi không ra... 

Rồi đến một ngày vua không còn có thể chịu 
đựng được phải thấy mãi nỗi buồn trong đôi mắt 
của con yêu. Vua cho phép thái tử xuất cung, và dĩ 
nhiên trước đó vua phải sắp xếp chuẩn bị cho từng 
bước đường du hành của con. Vua truyền nghiêm 
lệnh rằng tất cả ngõ ngách kinh thành phải được 
giữ sạch sẽ và tươi đẹp. Không những vậy, những 
người già hay bệnh tật không được ra đường phố 
và không một tang lễ nào được cử hành cho đến 
khi thái tử hồi cung. 

Chuyến xuất cung đầu tiên đã làm đẹp lòng cả 
hai cha con: không một cảnh khổ thế gian nào lọt 
vào mắt thái tử. Thế nhưng, dù chuẩn bị chu đáo 
đến đâu thì dần dần, sau nhiều lần xuất cung, thái 
tử cũng đã nhìn thấy tận mắt các cảnh khổ của 
chúng sanh - tuổi già, bệnh tật, cái chết. Thái tử 
còn biết được rằng không gì có thể ngăn cản được 
những khổ đau đó, không một ai - dù là thường 
dân hay hoàng tộc - có thể tránh thoát được khi nó 
đến. Hạnh phúc thế gian chỉ như bong bóng nước 



Theo BướcTỪ Phụ • 27 


mưa, mỏng manh và không trường tôn. 

Ngài càng buồn bã trầm tư hơn trước, lòng trĩu 
nặng ước mong tìm được phương cách cứu giúp 
muôn loài thoát khỏi mọi khổ cảnh. 

Rồi một ngày nọ ữên đường đến vườn ngự 
uyển, thái tử gặp một vị đạo sĩ đắp y vàng đơn sơ 
đạm bạc nhưng dáng vẻ thư thái an nhiên và phong 
cách nghiêm trang cao quý. Hình ảnh đó khiến tâm 
Ngài rúng động. Khi biết đó là một vị khất sĩ 
không nhà, sống đòi thanh tịnh để tìm con đường 
diệt khổ, lòng thái tử bừng lên nỗi vui mừng đã tìm 
được hướng đi cho mình. Ngài đi vào vườn ngự 
uyển, lòng thơ thói hân hoan nghĩ đến quyết định 
thoát ly thế tục, tìm cầu quả vị vô sanh bất tử để 
cứu độ chúng sanh. 

Trong lúc ý nguyện xuất gia đang khẩn thiết 
thôi thúc thì thái tử nhận được tin Công chúa 
Yasodharã vừa hạ sanh một hoàng nam, đứa con 
đầu lòng của hai vị. Sanh con ữai đầu lòng lẽ ra là 
tin mừng lớn cho một người cha, nhưng Thái tử 
Siddhattha không lộ vẻ mừng vui quá đỗi. Đó bởi 
vì Ngài không phải là một người cha thường. 

Với con chim cái kiến mà thái tử còn thương 
xót, huống chi là đứa con một thịt. Thế nhưng vì là 



Theo BướcTỪ Phụ • 28 


Đức Bô Tát nên Ngài đã hăng mang hạnh nguyện 
xuất gia từ tiền kiếp. Trong tâm Ngài, hình ảnh 
thanh thoát an nhiên của vị khất sĩ hiển hiện như 
một cánh cửa của chiếc lồng vàng vừa hé mở cho 
một con chim hằng khao khát tự do. Nhưng đứa 
con mới chào đòi đang đe dọa sẽ khép lại cánh cửa 
ấy, như một gông cùm của vòng tục lụy, một ràng 
buộc ngăn cản ý nguyện xuất gia để tìm con đường 
giải thoát khổ đau cho chúng sanh, và vì vậy Ngài 
thốt lên: 

“Rãhula jãto, bandhanam jãtam - Một sợi dây 
trói buộc đã ra đời, một xiềng xích đã ra đòi.” 

Chính vì lòi than này mà vị hoàng tử sơ sanh 
được ông nội, Vua Suddhodana, đặt tên là Rãhula 

- nghĩa là sợi dây trói buộc hay gông cùm siết chặt 

- vì vua đã nói sẽ chọn tên cho cháu nội đích tôn 
dựa vào lòi thốt đầu tiên của thái tử khi được báo 
tin mừng^^. 

Thế nhưng sợi dây trói buộc ấy đã không cản 


CÓ một nguồn tài liệu khác (Mũlasarvãstivãda Vinaya, bản Luật Tạng 
lưu truyền ở các nước vùng Himalãya) cho rằng tên Rãhula được đặt 
theo tên thần Rãhu, vua của các thần atula, khi hiện ra thì thường che 
khuất ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, và vì vậy tượng trưng cho 
sự ô nhiễm, trờ ngại. Tên đặt như vậy có thể vì hiện tượng nguyệt 
thực hay nhật thực đã được dự đoán sẽ xảy ra vào ngày sanh của 
Rãhula. 



Theo BướcTỪ Phụ • 29 


trở được chí nguyện xuât gia của Thái tử 
Siddhattha. Không những vậy, chính sợi dây trói 
buộc đó đã là mối duyên lành thôi thúc thái tử phải 
quyết định ngay ngày hôm ấy. Ngài biết giờ thoát 
ly thế tục đã đến. 

Vào giữa khuya hôm ấy, thái tử lặng lẽ vào 
cung điện của Yasodharã để nhìn mặt người vợ 
hiền và đứa con sơ sanh thương yêu trước khi lên 
đường. Khi Ngài vén rèm nhìn vào thì công chúa 
đang yên giấc bên cạnh Rãhula, và cánh tay công 
chúa che ngang đầu đứa bé. Thái tử tự nhủ: 

“Nếu ta kéo tay nàng ra để nhìn rõ khuôn mặt 
Rãhula e nàng thức giấc rồi sẽ ngăn cản ta ròi bỏ 
hoàng cung. Không, ta không nên đánh thức nàng 
dậy cho dù không được nhìn thấy mặt con thơ 
trước khi ra đi. Đến khi nào đạt được ước nguyện, 
ta sẽ về đây thăm lại phụ vương, nàng và con.” 








Theo BướcTỪ Phụ • 30 


Rôi thái tử lặng lẽ rời cung điện, bỏ lại sau lung 
tất cả những nguời thân yêu, trong đó có Rãhula: 
đứa con đầu lòng và duy nhất, sợi dây ràng buộc 
đã sanh ra đòi vào đúng ngay ngày thái tử xuất 
gia^®. Năm đó thái tử vừa ữòn hai muơi chín tuổi. 


Theo Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (AA.i.82), Rãhula sanh vào ngay ngày 
Đức Bồ Tát xuất gia. Có một nguồn tài liệu khác (Phụ Chú Giải Jãtaka 
62) kể rằng Ngài xuất gia bảy ngày sau khi Rãhula chào đời. 


Theo BướcTỪ Phụ • 31 


Trói Buộc từ Tiền Kiếp 



Không phải chỉ ở kiêp này mà trong nhiêu tiên 
kiếp Đức Bồ Tát đã chiêm nghiệm về những xiềng 
xích của đời thế tục và, vì vậy, quyết chí xuất gia, 
đi tìm con đường giải thoát khỏi vòng sanh tử khổ 
đau cho tất cả chúng sanh. 

Cũng trong nhiều tiền kiếp ngài Rãhula từng là 
một sợi dây trói buộc Đức Bồ Tát qua tình phụ tử, 
và có những lần trong các tiền kiếp đó, Đức Bồ Tát 
biết được đã đến lúc cởi bỏ sợi dây trói buộc ấy để 
tìm cầu giác ngộ và hạnh phúc cao thượng của quả 
vị vô sanh bất tử. 

Mối liên hệ phụ tử này được thuật lại trong một 
số Chuyện Tiền Thân Đức Phật hay Kinh Bổn 
Sanh Ợãtaka^^). 


Jataka: tập thứ tư trong Tiểu Bộ Kinh 



Theo BướcTỪ Phụ • 32 


CHUYỆN NHỮNG SỢI TÓC BẠC 
(TIỀN THÂN MAKHÃDEVA)22 

Đức Phật kể lại câu chuyện sau về hạnh xả ly 
của mình. Hôm ấy, ở tịnh xá letavana^^, chư tỳ 
khưu ngồi tán thán về cuộc xuất gia lịch sử của bậc 
Giác Ngộ. Khi các thầy đang đàm luận, Đức Bổn 
Sư bước vào chánh điện, ngồi xuống bảo tòa, rồi từ 
tốn hỏi: 

“Này chư tỳ khưu, các con đang đàm luận việc 
gì?” 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đang tán thán hạnh 
cắt ái ly gia của Thế Tôn.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phải đến kiếp này Như Lai mới xuất 
gia, từ bỏ mái gia đình và đòi thế tục. Trong nhiều 
kiếp trước, Như Lai cũng đã ra đi như vậy rồi.” 

Rồi đấng Từ Phụ kể câu chuyện tiền thân sau. 


Xưa kia Mỉthỉla là lãnh thổ của Vua 
Makhãdeva, một vị minh quân đức độ, sống theo 


Chánh Pháp, trị vì theo Chánh Pháp, và hành trì lê 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số 9 
^^Tịnh xá Kỳ Viên 



Theo BướcTỪ Phụ • 33 


Bổ táf^. 

Sau nhiều trăm ngàn năm tuổi thọ, một hôm 
vua căn dặn người thợ cẳt tóc: 

“Này khanh, khi nào thấy tóc bạc mọc trên đầu 
trẫm thì hãy báo cho trẫm biết. ’’ 

Một thời gian sau, khi cẳt tóc cho vua, người 
thợ cẳt tóc thấy sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu ngài. 
Ông liền cung kính thưa cho vua rõ. Vua ôn tồn 
nói với người thợ: 

“Khanh hãy nhổ sợi tóc bạc ẩy và đặt trên bàn 
tay trẫm. ’’ 

Người thợ cẳt tóc tuân lệnh vua. Lúc ẩy, tuổi 
thọ của vua còn tám mươi bổn ngàn năm. Thể 
nhưng khi nhìn thấy sợi tóc bạc, ngài rúng động 
tâm can, như thể thần chết đang đứng đe dọa kề 
bên, hay như bị giam hãm trong một căn nhà 
lá đang bốc cháy. Ngài tự than trách: 

“Si mê thay hỡi Makhãdevaỉ Tóc bạc đã mọc 
trên đầu mà ngươi vẫn chưa loại trừ được phiền 
não ô trược của ngươi. “ 

Và càng ngẫm nghĩ đến sự xuất hiện của sợi tóc 
bạc, vua càng như đang bị nung cháy trong tâm. 
Mồ hôi đẫm ướt thân ngài. Chiếc long bào như bó 


Uposatha: ngày lễ tụng đọc glớl 



Theo BướcTỪ Phụ • 34 


chặt và bức chê ngài đên không thê chịu nồi nữa. 

“Ngay hôm nay, ’’ vua nghĩ, “ta sẽ xuất gia 
sổng đời sa môn phạm hạnh. ” 

Sau khi thưởng tiền của cho người thợ cẳt tóc, 
vua truyền gọi người con trai đầu lòng và nói với 
con: 

“Con thân yêu, tóc bạc đã bẳt đầu hiện trên 
đầu phụ vưong. Ta già rồi. Dục lạc thế gian ta 
từng hưởng thụ. Giờ đây ta muốn tìm cầu nguồn 
hạnh phúc siêu thể. Nay đã đến lúc ta xuất gia. 
Con hãy thay ta trị vì vương quốc này. Sau khi 
xuất gia, ta sẽ ẩn cư nơi rừng núi và hành trì theo 
hạnh của bậc sa môn. ’’ 

Rồi Vua Makhãdeva truyền ngôi lại cho vị thái 
tử, căn dặn con phải trị vì theo Chánh Pháp, và khi 
thấy tóc bạc xuất hiện thì cũng hãy làm như vua 
cha: trao ngai vàng lại cho người con trưởng để 
xuất gia tu tập. Sống như vậy thì sẽ được sanh vào 
cõi Phạm thiên khi mệnh chung, và, trong ngày vị 
lai, đỏ sẽ là mối duyên lành để dứt khỏi những ô 
nhiễm ngủ ngầm trong tâm. 

Thái tử lên ngôi vua và lẩy đức độ trị vì vương 
quốc theo đúng lời phụ vương khuyên dạy. Rồi khi 
thấy tóc bạc xuất hiện trên đầu thì ngài cũng làm 



Theo BướcTỪ Phụ • 35 


như vua cha ngày xưa: trao ngai vàng lại cho 
người con trưởng để xuất gia tu hành. Truyền 
thống này trải qua nhiều đời vua của xứ Mithilã. 

Trong câu chuyện này, Vua Makhãdeva là tiền 
thân của Đức Phật, người thợ cắt tóc là tiền thân 
của ngài Ãnanda, và người con trai đầu lòng của 
vua là tiền thân của ngài Rãhula. 


CHUYỆN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC 
(TIỀN THÂN BANDHANÃGARA)25 


Đức Phật kể câu chuyện này về trói buộc hữu 
hình của xiềng xích trong nhà tù và trói buộc vô 
hình của tham ái. 

Vào một thời khi Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá 
letavana, có một đảng trộm cướp, giết người bị bắt 
giữ. Vua xứ Kosala truyền lịnh giam họ vào nhà tù 
và trói siết họ lại bằng dây thừng, gông cùm và 
xích sắt. 

Ngày kia có ba mươi vị tỳ khưu từ miền thôn 
dã đến viếng thăm và đảnh lễ Đức Bổn Sư. Hôm 
sau, trên đường đi khất thực, chư vị đi ngang nhà 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số 201 



Theo BướcTỪ Phụ • 36 


tù và nhìn thây các tên trộm cướp ây. Chiêu hôm 
ấy, sau khi trở về tịnh xá, chư vị trình lại vói Đức 
Phật những gì đã chứng kiến và hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay ữong khi đi trì bình, 
chúng con thấy một số tội phạm bị trói buộc, xiềng 
xích trong nhà tù, thật khốn khổ. Họ không thể bẻ 
gãy gông cùm để chạy trốn. Bạch Thế Tôn, có sự 
trói buộc nào mạnh mẽ hơn cả những trói buộc ấy 
không?” 

Đức Phật trả lời: 

“Này chư tỳ khưu, đó quả thật là một trói buộc. 
Thế nhưng những trói buộc vô hình của tham ái, 
dính mắc với tài sản, thực phẩm, gia đình, vợ con 
còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần nữa. Tuy nhiên 
ngay cả những trói buộc của tham ái, dẫu mạnh mẽ 
đến thế, cũng từng bị chặt đứt, bẻ gãy bởi các bậc 
thiện trí thuở xưa, khi họ quyết chí xuất gia và 
sống đời ẩn sĩ phạm hạnh.” 

Rồi Đức Bổn Sư kể câu chuyện tiền thân sau. 

Thuở xưa, khi xứ Bãrãnasf^ nằm dưới sự trị vì 
của vua Brahmadatta, Đức Bồ Tát là một người 
con hiểu thảo sanh ra trong một gia đình nghèo 


Xứ Ba-la-nạl 




Theo BướcTỪ Phụ • 37 


khổ. Khi Ngài lớn khôn thì người cha qua đời. 
Ngài đi làm thuê để nuôi mẹ. 

Là Bồ Tát, Ngài hằng mang hạnh nguyện xuất 
gia tu hành trong tâm từ bao tiền kiếp. Vì vậy Ngài 
không muốn lập gia đình. Nhưng mặc cho Bồ Tát 
không bằng lòng, mẹ Ngài vẫn buộc Ngài phải lẩy 
vợ. 

Không bao lâu sau, mẹ Ngài cũng qua đời. 
Người vợ có thai. Không biết vợ mình đang mang 
thai, Bồ Tát nói với nàng hạnh nguyên của mình 
sau khi đã tròn chữ hiếu: 

“Hiền thê, nàng hãy tìm việc làm để nuôi thân. 
Tôi sẽ xuất gia tu hành. ” 

Người vợ dịu dàng thưa với chồng: 

“Em đang mang thai. Xin chàng chờ em sanh 
xong, nhìn mặt con, rồi hãy đi tu. ’’ 

Bồ Tát thuận lời yêu cầu của người vợ. Khi 
nàng sanh xong, Bồ Tát nói: 

“Hiền thê, nàng đã sanh xong. Mẹ tròn con 
vuông an lành. Nay tôi sẽ xuất gia. “ 

Người vợ lại khẩn khoản cầu xin: 

“Con vẫn còn bú sữa mẹ. Xin chàng chờ cho 
con bỏ sữa rồi hãy đi. “ 

Nhưng rồi người vợ lại có thai. 



Theo BướcTỪ Phụ • 38 


Bô Tát suy nghĩ: “Nêu ta nhận lời yêu câu của 
vợ lần nữa, ta sẽ không bao giờ thực hiện được ý 
nguyên. Ta sẽ âm thầm ra đi, sổng đời ẩn sĩ. ’’ Và 
như vậy, lần này Bồ Tát ra đi không nói trước cho 
người vợ biết. 

Vào giữa khuya, Bồ tát quyết tâm rời bỏ mái 
gia đình, lặng lẽ đi vào miền rừng núi Himalãya^^, 
sống đời ẩn sĩ độc cư phạm hạnh, nỗ lực và chuyên 
cần thiền tập. 

Sau giờ thiền một ngày nọ, với tâm trong sáng 
an tịnh, Bồ Tát suy nghĩ: “Sợi dây trói buộc của 
luyến ái vợ con, của mê đẳm dục vọng, tuy mềm 
dịu mà mạnh mẽ và khó chặt đứt thay. Nhưng nay 
nó đã bị chặt đứt rồi! ’’ 

Kể xong câu chuyện, Đức Thế Tôn giảng về Tứ 
Diệu Đế: khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt 
khổ, và con đường đưa đến diệt khổ. 

Rồi Ngài giải thích các tiền thân: người mẹ của 
Bồ Tát là Hoàng hậu Mahãmayã, người cha là Vua 
Suddhodana, người vợ là Công nương Yasodharã, 
và người con trai là Đại đức Rãhula. Còn vị xuất 
gia, trở thành ẩn sĩ là tiền thân của Đức Phật. 


Miền rừng núl Tuyết Sơn 



Theo BướcTỪ Phụ • 39 


CHUYỆN NGƯỜI THỢ GỐM 
(TIỀN THÂN KUMBHAKÃRA)28 


Đức Phật kể câu chuyện này về việc khiển trách 
lỗi lầm của chư Tăng để giáo huấn về sa môn 
hạnh. Câu chuyện còn kể lại ý nguyện xuất gia, từ 
bỏ mọi ràng buộc của đời tại gia của Đức Bồ Tát. 

Vào thòi gian này Đức Phật đang ngụ tại tịnh 
xá letavana ở Sãvatthi^^. 


Với lòng bi mẫn và tha tâm thông, Đức Bổn Sư 
tận tụy quan sát tâm các đệ tử trong tịnh xá sáu lần 
mỗi ngày: ba lần vào ban đêm và ba lần vào ban 
ngày, trông nom và canh chừng tâm họ kỹ lưỡng 
như con chim với ổ trứng đang ấp, như con bò với 
cái đuôi, như bà mẹ với đứa con yêu quý, như 
người chột với con mắt còn lại. Làm như vậy Ngài 
có thể lập tức thấy được lỗi lầm ưong tâm các đệ 
tử sa môn ngay khi vừa sanh khỏi để kịp thòi khiển 
trách và giáo huấn họ. 

ở tịnh xá letavana lúc ấy có năm trăm người 
bạn cùng xuất gia tu tập. Một ngày nọ, vào lúc nửa 
đêm, dục tưởng khởi sanh trong tâm họ. Khuya 
hôm ấy Đức Bổn Sư quan sát tịnh xá và biết được 
tâm tưởng bất tịnh của các sa môn này. Ngài nghĩ: 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka 408 
Xá vệ 



Theo BướcTỪ Phụ • 40 


“Lỗi lầm này nếu nẩy nở trong Tăng chúng sẽ 
hủy hoại đời sa môn phạm hạnh. Ta sẽ khiển trách 
lỗi lầm này ngay bây giờ và khuyên nhắc, chỉ dạy 
cho họ giới hạnh trong sạch thanh cao của một vị 
sa môn.” 

Rồi trong đêm khuya, Đức Phật rời hương thất 
và truyền Trưởng lão Ãnanda triệu tập chư Tăng 
đang cư trú ở tịnh xá. Khi đại chúng đã tề tựu, Đức 
Phật nghiêm nghị giảng dạy: 

“Này chư tỳ khưu, sống dưới mãnh lực của các 
dục tưởng tội lỗi lầm mê là không chân chánh. Một 
lỗi lầm nhỏ khi lớn mạnh sẽ có sức hủy hoại kinh 
hoàng như một kẻ thù địch hung tàn. Mỗi sa môn 
phải biết tự khiển trách lỗi lầm của mình dù nhỏ 
nhặt đến đâu. Các bậc thiện ữí ngày xưa do thấy rõ 
được những mầm mống thật nhỏ của nhân duyên 
nên kịp thời khiển trách mọi dục tưởng khi chúng 
chỉ vừa khởi sanh trong tâm, và do vậy chứng đắc 
quả vị Độc Giác Phật.” 

Dạy xong, Đức Thế Tôn kể một chuyện xưa. 

Xưa, xưa lẳm, khi vua Brahmadatta trị vì xứ 
Bãrãnasĩ, Bồ Tát sanh vào một gia đình thợ gốm ở 
vùng ngoại ô. Đen tuổi trưởng thành, Ngài lập gia 
đình, có hai người con, một trai và một gái, và 
nuôi dưỡng vợ con với nghề gốm của mình. 



Theo BướcTỪ Phụ • 41 


Cùng thời ây, vua Karanậu cai trị vương quôc 
Kalinga. Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi vườn 
thượng uyển, vua Karanậu chợt thấy ở cổng vườn 
một cây xoài nặng trĩu quả thơm ngọt. Vua hái một 
chùm xoài để ăn và ban vài trái cho các cận thần. 
Thấy vậy, cả triều thần và dân chúng ở quanh đó 
nghĩ rằng ai cũng nên làm theo. Họ trèo lên cây, 
lẩy gậy đập cành để xoài rụng, và tham lam hái 
hết xoài, không chừa cả những trái còn non. 

Sau một ngày vui chơi trong ngự viên, đến 
chiều vua về ngang cây xoài. Thấy cây bị đập phá 
như vậy, vua trầm tư: “Mới sáng nay cây xoài này 
còn tươi đẹp và trĩu quả mà giờ đây tả tơi và trụi 
trái. Những kẻ ngẳm nhìn nó đã không thỏa mãn 
được lòng tham của họ nếu chỉ ngó suông. ” 

Nhìn thấy một cây xoài khác không có trái ở 
bên cạnh, vua suy nghĩ: “Cây xoài này vẫn tươi tốt 
vì không có trái gợi lòng tham kẻ đi ngang. Nó như 
ngọn núi trọc ẩn chứa báu vật. Cây xoài kia do trổ 
quả thom ngon nên mang họa vào thân. Đời tại gia 
giống như cây có trái; đời xuất gia giống như cây 
không quả. Người có của hay sợ mất của; người 
không có của thì không sợ mất. Ta nay muốn sổng 
thảnh thơi, an nhiên như cấy không trái này. ” 

Lẩy chuyên cây sanh trái làm đề mục hướng 
tâm, vua quán sát ba đặc tính của các pháp hữu vi: 



Theo BướcTỪ Phụ • 42 


vổ thường, khô, vô ngã. Căn duyên viên mãn, ngài 
đẳc quả vị Độc Giác Phật dưới gốc xoài. Ngài từ 
bỏ ngai vàng, đi về miền rừng núi Tuyết Sơn^^, và 
sống đời sa môn ẩn dật nơi ẩy. 

Cũng vào thời ẩy, Vua Naggaji trị vì vương 
quốc Candahar. Một ngày nọ, khi đang ngự trên 
vương sàng, vua trông thấy một cung nữ đeo mỗi 
bên cườm tay một vòng ngọc và ngồi xay hương 
liệu ở gần đỏ. Vua nghĩ: “Các vòng ngọc này 
không va chạm hay phát tiếng kêu khi để rời 
nhau. ’’ Một lát sau, nàng cởi chiếc vòng bên tay 
phải đeo vào tay trái và dùng tay phải nhặt hương 
liệu để xay tiếp. Chiếc vòng bên tay trái chạm vào 
chiếc vòng kia, gây ra tiếng động. 

Vua quan sát hai chiếc vòng gây âm thanh khi 
cọ xát vào nhau, và suy ngẫm: “Vòng ẩy khi để 
riêng thì không va chạm vật gì cả và yên lặng, 
nay đụng vào vòng thứ hai thì gây tiếng động. 
Người ta cũng vậy, khi tách biệt thì không đụng 
chạm và không huyên náo, còn khi hai hay ba 
người kề cận nhau thì sanh náo động. Còn ta, ta 
cai trị hàng ngàn thần dân. Nay ta cũng nên sống 
độc cư như chiếc vòng đon độc để có thể sáng suốt 
an trị chính mình và không trị vì ai khác nữa. ” 

Lẩy chuyên hai chiếc vòng va chạm nhau làm 


Hlmalaya 



Theo BướcTỪ Phụ • 43 


đề mục hướng tâm, vua quán sát ba đặc tính của 
các pháp hữu vi: vổ thường, khổ, vô ngã. Căn 
duyên viên mãn, ngài đẳc quả vị Độc Giác Phật 
trên vưcmg sàng. Ngài từ bỏ ngai vàng, đi về miền 
rừng núi Tuyết Sơn, và sổng đời sa môn ẩn dật nơi 
ẩy. 

Vương quốc Videha thì được Vua Nimi cai trị. 
Sau một buổi điểm tâm ở hoàng cung, vua đứng 
nhìn xuống đường phổ qua một cánh cửa sổ rộng 
mở. Kìa một con chim diều hâu vừa bay vút lên 
trời sau khi chụp được một miếng thịt từ hàng thịt 
ở chợ. Vài con chim kên kên lập tức vây quanh con 
diều hâu, dùng mỏ nhọn mổ nó, lẩy cánh đập nó, 
và dương chân xòe móng nhọn đạp nó để dành 
miếng thịt. Không muốn bị chúng giết, diều hâu 
đành nhả miếng thịt. Một con kên kên chụp lẩy. 
Đàn kên kên lập tức rời diều hâu để tẩn công con 
kên kên kia. Nó cũng đành phải bỏ miếng thịt. Một 
con kên kên khác chụp lẩy để rồi cũng bị đàn kên 
kên mổ đạp. 

Vua nhìn bầy chim và suy nghĩ: “Ai lẩy miếng 
thịt, khổ nguy đến với kẻ ẩy; ai bỏ miếng thịt, an 
lành đến với kẻ ẩy. Ai thọ hưởng năm dục lạc, khổ 
đau đến với kẻ ẩy; ai từ bỏ năm dục lạc, hạnh phúc 
đến với kẻ ẩy. Ta có mười sáu ngàn cung nữ luân 
phiên hầu hạ bên ta ngày đêm. Đã đến lúc ta phải 



Theo BướcTỪ Phụ • 44 


từ bỏ ngũ dục đê tìm câu hạnh phúc cao thượng, 
như diều hâu nhả bỏ miếng thịt. ” 

Lẩy chuyện con chim diều hâu làm đề mục 
hướng tâm, vua quán sát ba đặc tính của các pháp 
hữu vi: vổ thường, khổ, vô ngã. Căn duyên viên 
mãn, ngài đẳc quả vị Độc Giác Phật bên khung 
cửa sổ hoàng cung. Ngài từ bỏ ngai vàng, đi về 
miền rừng núi Tuyết Son, và sống đời sa môn ẩn 
dật nơi ẩy. 

Còn Vua Dummukha thì trị vì vương quốc 
Uttarapãncãla. Sau một buổi điểm tâm ở hoàng 
cung, vua đứng nhìn xuống ngự viên qua cửa sổ. 
Lúc ẩy cửa chuồng bò mở toang. Trong chuồng 
các con bò đực đang động lòng ham muốn, chạy 
theo một con bò cái. Một con bò đực lực lưỡng với 
hai sừng nhọn hoắc nổi cơn ghen tức khi thấy một 
con đực khác chạy đến và lập tức dùng sừng đâm 
vào hông con kia. Bị húc quá mạnh, con bò thứ 
hai đổ ruột và ngã chết trong chuồng. 

Thấy cảnh tượng này, vua suy nghĩ: “Chúng 
sanh từ súc vật trở lên đều hứng chịu khổ đau vì 
sức mạnh của dục vọng. Con bò này vì dục vọng 
ham muốn mà đi đến cái chết. Mọi loài khác cũng 
đang bị lửa dục gây đau khổ phiền lụy. Ta nay 
phải đoạn lìa thứ dục vọng đang quẩy phá và gây 
ô nhiễm cho mọi chúng sanh này. ” 



Theo BướcTỪ Phụ • 45 


Lây chuyện con bò đực làm đê mục hướng tâm, 
vua quán sát ba đặc tính của các pháp hữu vi: vô 
thường, khổ, vổ ngã. Căn duyên viên mãn, ngài 
đẳc quả vị Độc Giác Phật bên khung cửa sổ hoàng 
cung. Ngài từ bỏ ngai vàng, đi về miền rừng núi 
Tuyết Son, và sống đời sa môn ẩn dật nơi ẩy. 

Rồi một hôm, trên rặng Tuyết Sơn, bổn vị Độc 
Giác Phật cùng quán căn cơ chúng sanh để tùy 
thời trợ duyên lành trên con đường giải thoát. Rồi 
bốn vị khoác y, mang bát, rời hang cốc, và hạ son 
đi khất thực hóa duyên ở ngoại ô xứ Bãrãnasĩ. 

Bốn vị Phật Độc Giác đi mãi cho đến khi dừng 
lại trước cửa nhà người thợ gốm, Đức Bồ Tát. Bồ 
Tát hoan hỷ cung kính mời chư vị vào nhà để cúng 
dường nước trong và thực phẩm. Sau đó Ngài 
đảnh lễ và kính cẩn hỏi từng vị: 

‘Bạch ngài, đời tu hành của ngài hiển lộ thật 
tốt đẹp. Các căn thanh tịnh, làn da trong sáng, vẻ 
mặt an nhiên. Xin ngài cho biết đề mục hướng tâm 
nào đã khiến ngài xuất gia tu hành? ” 

Bổn vị lần lư0 kể cho Bồ Tát nghe về thân thế 
và nhân duyên từ bỏ thể tục để sổng đời tu hành an 
tịnh và thanh khiết. Sau khi nghe các vị Độc Giác 
Phật thuyết pháp, căn cơ tu tập từ tiền kiếp của Bồ 
Tát được soi sáng, và Ngài trở nên chán ngán đời 
sống tại gia. 



Theo BướcTỪ Phụ • 46 


Khi các vị đã ra đi, Bồ Tát nói với người vợ của 
mình: 

“Hiền thê, bốn vị Độc Giác Phật đã rời bỏ 
vương quốc để sống đời sa môn trong sạch, không 
dục vọng, không lỗi lầm, không chướng ngại, 
hưởng niềm an lạc thanh cao của đời tu hành. 
Trong lúc ẩy, ngày lại ngày qua, ta chỉ quanh quẩn 
lo việc mưu sinh. Ta còn phải làm gì với đời tại gia 
nữa? Nay nàng hãy ở lại nhà và thay ta nuôi 
dưõng hai con. Ta sẽ xuất gia tu hành. ” 

Nghe xong lời ngài nói, người vợ thưa: 

“Phu quân, từ khi em được nghe pháp thoại 
của các vị Độc Giác Phật, em cũng không còn tha 
thiết với đời tại gia nữa. Em muốn xuất gia, sổng 
an nhiên như con chim thoát khỏi bàn tay cầm tù, 
được trả tự do. ” 

Bồ Tát lẳng nghe lời người vợ nói và yên lặng 
suy nghĩ. Trong lúc đỏ, vì nôn nóng được xuất gia 
trước chồng nên người vợ tìm cách đảnh lừa Bồ 
Tát. Bà giả vờ nói: 

“Này phu quân, em ra hồ lẩy nước. Chàng hãy 
trông nom hai con. ” 

Rồi bà rời nhà, cầm theo chiếc bình như thể sẽ 
đi đến hồ nước. Nhưng bà bỏ đi và tìm đến các vị 
ẩn sĩ ở ngoại thành xin thọ giới xuất gia. Bồ Tát 
không thấy bà trở về nên đành ở lại nhà nuôi 



Theo BướcTỪ Phụ • 47 


dưỡng hai đứa con thơ. 

Một thời gian sau, hai con lớn khôn hơn một 
chút, có thể học nghề và cách chẫm sóc bản thân. 
Để dạy con biết cách nấu cơm, có hôm Ngài nấu 
hơi cứng và sổng, có hôm chưa chín tới, có hôm 
chín vừa, có hôm nhão, có hôm không có muối, có 
hôm quá nhiều muối. Dần dần các con của Ngài 
biết được sự khác biệt và nói với Ngài: 

“Cha ơi, hôm nay cơm còn sống... hôm nay 
cơm nhão... hôm nay cơm chín vừa... hôm nay cơm 
không có muối... hôm nay cơm có quá nhiều 
muối. ” 

Mỗi lần như vậy, Bồ Tát dịu dàng mỉm cười và 
nói: 

“Đúng vậy, các con thân yêu. ’’ 

Rồi Ngài suy nghĩ: “Hai con nay đã biết nấu 
com và biết thể nào là com sống, com chín, com 
nào có muối, cơm nào không. Vậy là hai con có thể 
sống tự lập theo ý chúng được rồi. Ta đã có thể 
yên lòng xuất gia. ’’ Bồ Tát bèn dẫn các con đến 
gặp mặt thân quyến và trình bày quyết định của 
mình. Sau đó Ngài xuất gia tu hành, sổng đời khất 
sĩ thanh tịnh ở ngoại thành. 

Ngày nọ, một vị nữ khất sĩ đi khất thực ở 
Bãrãnasĩ trông thấy Ngài, cúi chào và nói: 

“Thưa thầy, tôi nghĩ thầy đã giết các con rồi. ’’ 



Theo BướcTỪ Phụ • 48 


Bô Tát trả lời: 

“Ta không giết các con. Khi chúng biết việc và 
có thể sống tự lập, ta mới xuất gia. Phần bà thì đã 
không quan tâm đến chúng, sớm lìa bỏ chúng để 
xuất gia. Nay ta là một khất sĩ. Đừng tìm đến ta 
nữa. Mỗi người chúng ta hãy đi theo con đường tu 
tập của riêng mình. ” 

Khuyển giáo vị nữ khất sĩ xong, Ngài từ giã bà. 
Bà nhận lời giảng dạy, đảnh lễ Bồ Tát, rồi tìm nơi 
tịnh tu thích hợp. 

Sau ngày ẩy, hai vị không bao giờ gặp lại nhau. 
Đức Bồ tát nỗ lực tu tập, chuyên tâm hành thiền và 
thành tựu các chứng đẳc cao thượng. Sau khi 
mệnh chung, Ngài tái sanh vào cõi Phạm thiên. 

Kể xong câu chuyện, Đức Phật thuyết giảng về 
Tứ Diệu Đế, và giải thích các tiền thân: “Trong 
kiếp ấy con trai người thợ gốm là Rãhula, con gái 
là Uppalavannã^\ nữ khất sĩ - hay vợ người thợ 
gốm - là Yasodharã, còn vị khất sĩ - hay người thợ 
gốm - là tiền thân của Như Lai.” 


Thánh NI Liên Hoa sắc 



Theo BướcTỪ Phụ • 49 


Các Mối Liên hệ Khác từ Tiền Kiếp 


Ngoài môi liên hệ phụ tử tình thâm giữa Đức 
Phật và ngài Rãhula, Kinh Bổn Sanh hay Chuyện 
Tiền Thân Đức Phật còn ghi lại các mối liên hệ cao 
quý khác giữa bậc Giác Ngộ và Rãhula, cũng nhu 
giữa Rãhula và các vị thầy của ngài trong kiếp này 
nhu ngài Ãnanda, ngài Sãriputta^^, và ngài Mahã 
Moggallãna^^. 



Xá Lợi Phất 
Đai Muc Kiền Liên 









Theo BướcTỪ Phụ • 50 


CÂU CHUYỆN HẴC Sĩ DĨPÃYANA 
(TIỀN THÂN KANHADĨPÃYANA)34 

Đức Phật kể câu chuyện sau ở letavana về một 
vị sa môn thối thất trên đuờng tu. 

Ngày xưa, trong một thị trấn ở xứ Kosambĩ nơi 
Vua Kosambika trị vì, có hai vị bà-la-môn giàu có, 
Dĩpãyana và Manậavya, là đồi bạn chí thân. 

Sau khi nhận thức được những đau khổ, oan 
trải, và hiểm nguy của tham dục, cả hai vị quyết 
tâm xuất gia, thoát lìa đời thế tục. Họ phân chia 
tài sản cho thân nhãn rồi bổ thí tất cả của cải còn 
lại. Rồi họ ra đi, từ bỏ mải ẩm gia đình giữa tiếng 
khóc than vật vã của thân bằng quyến thuộc. 

Đôi bạn đi về miền núi Tuyết Son và dựng am 
cốc ở đó để sống đời ẩn sĩ thanh đạm. Nơi ẩy, 
trong năm mươi năm liền, hai vị ẩn sĩ nuôi thân 
bằng trải cây và củ rễ mà hai vị tìm được trong 
rừng. Sống phạm hạnh như vậy nhimg hai vị vẫn 
không thể đạt được các chứng đẳc thiền định. 

Sau năm mươi năm trôi qua như vậy, Dĩpãyana 
và Manậavya từ Tuyết Sơn du hành xuống một 
vùng quê để xin muối và gia vị, rồi đi đến xứ Kãsi. 

Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jỡtaka số 444 



Theo BướcTỪ Phụ • 51 


Trong một thị trân của vương quôc này, có một gia 
chủ tên là Mandavya, từng là bạn của Dĩpãyana 
khi ẩn sĩ còn sổng đời tại gia. Đỏi bạn ẩn sĩ 
Dĩpãyana và Manậavya cùng đến thăm viếng gia 
chủ Manậavya. 

Vừa trông thấy hai vị ẩn sĩ, gia chủ Manậavya 
vô cùng hoan hỷ trước phong cách thanh tịnh và 
oai nghiêm của họ. ông dựng một thảo am cho hai 
vị và cúng dường đầy đủ tứ vật dụng. Hai vị ẩn sĩ 
cư ngụ ở trú xứ này vài mùa rồi từ biệt vị gia chủ 
nhiệt thành và lên đường, đi về thành Ba-la-nại. 
Nơi đây hai vị ẩn cư trong một nghĩa địa um tùm 
rậm rạp cây cối. 

Khi ẩn sĩ Dĩpãyana đã ở đỏ một thời gian theo 
ỷ muốn, ngài trở về thị trấn thăm người bạn xưa, 
gia chủ Manậavya. Phần ẩn sĩ Manậavya thì vẫn 
trú ngụ ở nghĩa địa. 

Một ngày nọ, một tên cướp lẻn vào thành cướp 
bóc của cải của lương dân. Những người chủ nhà 
và lính canh cùng nhau rượt bẳt tên cướp. Cùng 
đường, tên cướp thoát thân qua một ổng cổng, và 
trong lúc đang phóng nhanh ngang vùng nghĩa 
địa, hẳn đánh rơi túi của cải cướp được ở trước 
cửa túp lều của ẩn sĩ Manậavya. Khi đảm người 
rượt theo tên cướp thấy túi này, họ nghi oan cho vị 
ẩn sĩ nên cùng la lớn: 



Theo BướcTỪ Phụ • 52 


“Ả, thật là đô vô lại đêu giả! Ban đêm mi đi 
trộm cướp rồi đến ban ngày thì mi giả dạng tu 
hành đi loanh quanh đường phổ để rình rập. ” 

Thế rồi, vừa nguyền rủa vừa đảnh đập ẩn sĩ 
Manậavya, họ đem ông đến trình lên vua xin xử 
tội. 

Vua không chất vẩn, cũng không truyền điều 
tra cớ sự gì cả, mà chỉ hạ lệnh: 

“Mang nỏ đi khuất mẳt trẫm ngay, và đóng cọc 
vào người của nó. ” 

Quân lính đem ẩn sĩ Manậavya về nghĩa địa và 
đặt ngài lên một cải cọc bằng gỗ cây xiêm gai để 
đâm xuyên thân ông. Nhưng cây cọc không sao 
đâm thủng qua thân của vị ẩn sĩ. Họ bèn thử đóng 
ngài vào một cọc gỗ bén hom, song cọc này cũng 
không thể xiên thân ông. Rồi họ dùng một que sẳt 
nhọn, nhimg nó cũng không xuyên thủng thân ẩn 
sĩ. 

Vị ấn sĩ tự hỏi nghiệp dữ nào trong quá khứ của 
mình đã gây nên quả báo ngày hôm nay. ông giữ 
chánh niệm, định tâm quán sát, và suy nghiệm quá 
khứ. Không bao lâu sau trong tâm ông khởi một 
tuệ giác về những việc thiện và bất thiện ông đã 
tạo tác trong các kiếp trước. Với túc mạng thông 
này, ông quán chiếu các tiền kiếp của mình và thấy 
được một ác nghiệp ông đã gieo từ lâu lẳm - đó là 



Theo BướcTỪ Phụ • 53 


yỉệc xiên thủng một con ruồi bằng một mảnh gỗ 
mun. 

Trong tiền kiếp đỏ ẩn sĩ Manậavya là con trai 
của một người thợ mộc. Một ngày nọ cậu đi đến 
chỗ người cha thường đốn cây. Nơi ẩy cậu dùng 
một mảnh gỗ mun đâm xuyên một con ruồi như thể 
đổng cọc vào thân nó để vui chơi. 

Nghiệp chướng tội lỗi này đã được vị ẩn sĩ phát 
hiện ra khi chứng đẳc tuệ giác phi thường cao quỷ. 
Ân sĩ biết rằng không thể nào thoát khỏi quả bảo 
do ác nghiệp cũ nên điềm đạm nói với quân lính 
của vua: 

“Nếu các ông muốn đổng cọc ta, hãy dùng một 
cải cọc bằng gỗ mun. “ 

Họ làm theo. Quả như lời ẩn sĩ Manậavya nói, 
họ xiên thủng thân ông và đóng cọc được. Xong 
việc, họ để lại một người lính canh giữ vị ẩn sĩ rồi 
bỏ đi. 

Ân nấp từ một nơi xa hơn, một toán quân canh 
lén quan sát mọi việc xảy ra cho vị ẩn sĩ bị đổng 
cọc. 

Lúc bẩy giờ, ẩn sĩ Dĩpãyana nhớ đến ẩn sĩ 
Manậavya và suy nghĩ: “Đã lâu rồi ta không 
gặp hiền hữu của ta, ” nên lên đường tìm gặp bạn. 
Khi nghe tin bạn đang bị đóng cọc treo suốt cả 
một ngày trời bên lề đường, ẩn sĩ Dĩpãyana đến 



Theo BướcTỪ Phụ • 54 


bên cạnh bạn và hỏi bạn đã làm gì. 

“Chẳng làm gì cả, ’’ Manậavya trả lời. 

“Hiền hữu, ” Dĩpãyana lại hỏi, “vậy bạn cỏ cẩn 
mật canh phòng hiềm hận và ác niệm khởi lên 
trong tâm vì oan ức hay không? ’’ 

“Hiền hữu, không một mảy may oản hận nào 
khởi lên trong tâm ta đổi với những kẻ đã bẳt ta 
cũng như đổi với nhà vua đã hạ lệnh hành hình. “ 
“Nếu quả vậy thì bóng mát của một vị hiền đức 
như thể sẽ mang cho ta niềm an lạc. ’’ 

Cùng với những lời này, Dĩpãyana ngồi xuống 
cạnh cây cọc đang xiên thân bạn. 

Những giọt máu đông đặc từ thân của 
Manậavya rơi xuống trên làn da vàng óng của 
Dĩpãyana, rồi khô đi, và trở thành những đốm đen. 
Vì vậy mà từ đó về sau ông có tên là Kanha- 
Dĩpãyana^^ hay Hẳc sĩ Dĩpãyana. Và ông tĩnh tọa 
bên người bạn hiền suốt đêm. 

Ngày hôm sau, toán quân canh về lại hoàng 
cung và tường thuật mọi chuyện lên quốc vương. 
Nhà vua ân hận nói: 

“Trẫm đã hành xử quá hấp tấp. ’’ 

Rồi vua vội vã truyền xa giá ra đến chỗ có hai 
vị ẩn sĩ và hỏi Dĩpãyana vì sao đã ngồi bên cây 
cọc như thế. 


Kanha: màu đen 




Theo BướcTỪ Phụ • 55 


“Tãu đại vương, ” ẩn sĩDĩpãyana trả lời, “thần 
ngồi đây để canh chừng và bảo vệ bạn. Nhưng xin 
đại vương cho biết người nảy đã làm gì, hay bỏ dở 
việc gì chưa làm, mà đổi xử như vậy? ’’ 

“Này khanh, ” vua giải thích, “trẫm chưa điều 
tra sự kiện. ” 

“Tâu đại vương, một vị vua quyền thế trong tay 
cần phải hành động cẩn trọng; một người thế tục 
biếng nhác đẳm say dục lạc là điều không hay... ’’ 
Và Dĩpãyana còn nhẳc nhở khuyên răn nhà vua 
thêm những điều như thế. 

Nay biết được ẩn sĩ Manậavya vổ tội, vua 
truyền lệnh thả ẩn sĩ và nhổ cây cọc ra khỏi thân 
ông. Nhưng dù đã cố gẳng hết sức, quân lính cũng 
không nhổ cọc ra được. Manậavya nói: 

“Tâu đại vương, thần phải chịu ô nhục thảm 
khốc nảy do một lỗi lầm đã phạm từ một kiếp xa 
xưa. Quân lính sẽ không thể nào nhổ cọc ra khỏi 
thân thần được. Song nếu đại vương muốn cứu 
mạng thần, xin truyền đem một cái cưa đến để cẳt 
bỏ phần cọc ở ngoài lớp da thịt. ” 

Vua truyền quân lính làm như thể. Vì vậy phần 
cọc nằm trong thân ẩn sĩManậavya vẫn còn đỏ. 


Nhà vua đảnh lễ hai vị ẩn sĩ và xin được thứ 
lỗi, rồi thỉnh hai vị vào trú ngụ trong ngự viên để 
vua chẫm sóc hộ trì. Cũng từ đó, Manậavya được 



Theo BướcTỪ Phụ • 56 


gọi là Ãnỉ-Mandavya^^ hay Manậavya-mang-cọc, 
và ở lại cư ngụ trong ngự viên gần nhà vua. 

Phần Dĩpãyana, sau khi chăm sóc vết thương 
cho người bạn ẩn sĩ Manậavya được lành lặn, thì 
trở về với người bạn xưa là gia chủ Manậavya. 

Lúc bẩy giờ con trai của gia chủ Manậavya là 
Yannadatta đang chơi đùa ở ngoài sân và bị rẳn 
độc cẳn. Cậu ngã xuống bất tỉnh vì nọc độc của 
rẳn quả mạnh. Khi cha mẹ cậu tìm thấy con như 
vậy liền bồng con đem đến bên ẩn sĩ Dĩpãyana. Họ 
đặt cậu nằm dưới chân vị ẩn sĩ này và khẩn khoản: 

é é • ^ 

“Thưa ngài, các bậc tu hành thường biết nhiều 
về dược thảo và bùa chú, xin ngài làm ơn chữa trị 
cho con chúng tôi. ’’ 

“Ta không biết gì về dược thảo. Ta cũng không 
cỏ nghề chữa bệnh của một y sĩ. ’’ 

“Nhưng thưa ngài, ngài là bậc tu hành. Xin hãy 
rủ lòng bi mẫn cho đứa bé này và dùng năng lực 
tâm linh của lời chân thật để chữa lành cho con 
chúng tôi. ” 

Hành động “nói lời chân thật” hay “xác nhận 
sự thật ” để chữa lành sự đau đớn bệnh tật là một 
hành động dựa trên nguyện lực của sự chân thật. 
Đó không phải là một chức năng y khoa mà là một 
hành động được làm sau khi quản tưởng phẩm 


^^Ani: cây cọc 



Theo BướcTỪ Phụ • 57 


hạnh chân thật của chính mình và phát nguyện. 
Nguyện lực trở thành liều thuốc tâm linh để cứu 
khổ. 


“Được, ” vị ẩn sĩ nói, “ta sẽ dùng oai lực của 
lời chân thật để cứu cháu bé. ’’ 

Rồi ẩn sĩ Dĩpãyana vừa nhẹ nhàng đặt tay 
lên đầu Yannadatta vừa nói rằng: 

“Ta đã sổng năm mươi năm ẩn dật nơi thanh 
vẳng an tịnh. Thế nhưng thật ra trong tâm ta chỉ 
miễn cưõng sổng đời ẩn sĩ nơi đó mà thôi. Do oai 
lực của lời chấn thật này, nguyện cho nọc độc 
được hóa giải và cháu sẽ phục hồi. ’’ 

Sau khi ẩn sĩ Dĩpãyana phát nguyện bằng lời 
chân thật thì chất độc ứa ra từ ngực của 
Yannadatta. Cậu bé mở mẳt, nhìn cha mẹ, và kêu: 

“Mẹ ơi! ” 

Rồi cậu quay người lại và nằm im bẩt động. 
Hẳc sĩDĩpãyana nói với người cha: 

“Hiền hữu, ta đã dùng trọn nguyện lực của ta. 
Bây giờ đến phiên hiền hữu dùng nguyện lực của 
mình. ” 

Người cha vâng lời, rồi vừa dịu dàng đặt tay 
trên ngực con vừa nói: 

“Ta hằng rộng rãi bố thí cúng dường bẩy lâu 
nay. Thế nhưng thật ra trong tâm ta chỉ miễn 
cưỡng ban cho người khác mà thôi. Do oai lực của 



Theo BướcTỪ Phụ • 58 


lời chấn thật này, nguyện cho nọc độc được hóa 
giải và con sẽ phục hồi. ” 

Sau khi người cha phát nguyện bằng lời chân 
thật thì chất độc ứa ra từ lưng của Yahnadatta. 
Lần này cậu ngồi dậy nhimg vẫn chưa thể đứng 
lên được. Lúc ẩy người cha nói với người mẹ: 

“Hiền thê, ta đã dùng trọn nguyện lực của ta. 
Bây giờ đến phiên nàng dùng nguyện lực của mình 
để giúp cho con đứng lên và đi được. ’’ 

Người vợ nhỏ nhẹ thưa: 

“Tôi cũng cỏ một sự thật muốn nói ra nhưng 
không thể nói được trước sự hiện diện của hiền 
hữu ẩn sĩ và chàng. ’’ 

Gia chủ Manậavya ôn tồn nói với vợ: 

é é ^ • 

“Hiền thê, hãy dùng mọi phưong cách để cho 
con được bình phục. ’’ 

Người vợ vãng lời chồng, rồi vừa âu yếm đặt 
tay trên ngực con vừa nói: 

“Bẩy lâu nay mẹ chung sổng theo đạo nghĩa 
phu thê với cha của con, thế nhưng thật ra trong 
tim mẹ thì vẫn hững hờ lạnh nhạt, không có tình 
yêu với chồng. Do oai lực của lời chân thật này, 
nguyện cho nọc độc được hóa giải và con sẽ phục 

7 ^ ỉ • 

hôi. 

Sau khi người mẹ phát nguyện bằng lời chân 
thật thì tất cả chất độc ứa ra khỏi thân cậu bé. 



Theo BướcTỪ Phụ • 59 


Yannadatta đứng dậy, phục hôi sức lực, và chơi 
đùa trở lại. 

Lúc bẩy giờ ẩn sĩ Kanha Dĩpãyana và vợ chồng 
gia chủ Manậavya ngồi lại đàm luận với nhau. 

Người vợ suy nghĩ: “Nghe ta nổi ra điều bỉ mật 
trong lòng, chẳc chồng ta buồn giận ta lẳm. Ta 
muốn được thành tâm xin lỗi chàng trước sự hiện 
diện của vị ẩn sĩ vốn là người bạn thánh thiện và 
chân tình của gia đình ta! ’’ Rồi bà quỳ bên chồng 
và cung kính thưa: 

“Giờ đây thiếp đã lỡ nói ra điều không nên nói 
ra. Nhưng vì phúc lợi của con chúng ta, thiếp xin 
chàng hãy tha thứ cho thiếp. Không gì hơn cho con 
khi thấy cha mẹ yêu thưong nhau và sống hạnh 
phúc dưới mái gia đình. ” 

Manậavya đỡ vợ đứng lên và nói: 

“Hiền thê hãy đứng lên đi. Ta tha lỗi cho nàng. 
Từ nay nàng đừng vô tình với ta nữa. Ta sẽ không 
bao giờ làm cho nàng buồn khổ đâu. ” 

Còn ẩn sĩ Dĩpãyana thì khuyên nhủ gia chủ 
Manậavya: 

“Bổ thí cúng dường rộng rãi nhưng lại không 
tin rằng hành động ẩy là một hạt giống sẽ trổ quả 
lành trong ngày vị lai, đó là một sai lầm. Từ nay 
hiền hữu hãy tin tưởng vào công đức của hạnh bổ 
thí cúng dường, và hãy tiếp tục bố thí củng 



Theo BướcTỪ Phụ • 60 


dường. ” 

Vị gia chủ hứa nguyện sẽ làm như vậy, rồi đến 
phiên mình khuyên nhủ bạn: 

“Thưa ngài, ngài cũng đã sai lầm khi nhận lễ 
vật cúng dường của chúng tôi trong khi ngài chỉ 
miễn cưỡng trên bước đường tu hành phạm hạnh. 
Để hạnh nghiệp của mình mang lại nhiều phước 
quả trong ngày vị lai, từ nay xin ngài dũng tiến 
trên đường tu cao quý với tâm an nhiên, thanh 
tịnh, và tràn đầy hỷ lạc. ’’ 

Rồi những người bạn hiền từ biệt nhau. 

Từ đó về sau, người vợ hết lòng thưong yêu 
chồng; gia chủ Manậavya bổ thí cúng dường với 
tâm thanh tịnh và đức tin mạnh mẽ; và ẩn sĩ 
Dĩpãyana xua tan niềm thối thất miễn cưởng, nỗ 
lực tu tập, thành tựu các chứng đẳc cao thượng 
trong thiền định, và tải sanh vào cõi Phạm thiên. 

Kể xong câu chuyện, Đức Phật thuyết giảng về 
Tứ Diệu Đế, và giải thích các tiền thân: 

“Trong kiếp ấy Ãnanda là gia chủ Maụdavya; 
Visãkhã là nguời vợ, Rãhula là Yannadatta, con 
của gia chủ Maụdavya, Sãriputta là ẩn sĩ 
Maụdavya-mang-cọc, và Hắc sĩ Dĩpãyana chính là 
Nhu Lai.” 



Theo BướcTỪ Phụ • 61 


CHUYỆN KẾT GIAO VỚI BẠN LÀNH 
(TIỀN THÂN MAHÃ-UKKUSA)37 

Câu chuyện này được Đức Phật kể tại letavana, 
về một vị cư sĩ tên là Mitta-gandhaka. 

Người thanh niên này là con cháu một dòng 
họ đã suy tàn ở Sãvatthi. Khi cầu hôn một thiếu nữ 
hiền thục, vì không còn ai thân thiết chàng phải 
nhờ một người bạn đại diện nhà trai. Nhà gái hỏi: 

“Cậu ấy có bạn hữu nào có thể giúp cáng đáng 
các công việc hay lễ lạc cần thiết không?” 

Nhà trai đáp: 

“Không, chẳng có ai cả.” 

Nghe vậy, nhà gái nói: 

“Vậy thì trước tiên cậu ấy phải kiếm vài bạn 
hữu.” 

Người thanh niên nghe theo lời khuyên này và 
làm bạn với bốn người giữ cổng thành. Sau đó 
chàng dần dần kết bạn với quân lính giữ thành, các 
nhà chiêm tinh, quý tộc và quần thần trong triều 
đình; ngay cả vị nguyên soái và phó vương. Nhờ 
giao thiệp với những người này, chàng ữở thành 
bạn của vua. 

Rồi chàng trở thành thiện tín của tám mươi vị 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số 486 



Theo BướcTỪ Phụ • 62 


trưởng lão trong Tăng già, và qua Trưởng lão 
Ãnanda, chàng đến đảnh lễ và viếng thăm Đức 
Phật. Bậc Đạo Sư thuyết pháp và cho gia đình 
chàng thọ Tam quy và Ngũ giới. 

Vua phong cho chàng một chức vụ cao trong 
triều đình, và từ đó chàng được biết đến vói danh 
hiệu Mitta-gandhaka, có nghĩa là “người kết giao 
nhiều bằng hữu”. 

Vua còn ban cho chàng một dinh thự nguy nga 
và truyền lệnh cử hành hôn lễ cho chàng. Từ quốc 
vương đến quần thần và dân chúng đều đến dự tiệc 
cưới và mang nhiều tặng vật đến biếu đôi vợ chồng 
trẻ. 

Vào ngày thứ bảy sau hôn lễ, đôi vợ chồng trẻ 
tổ chức đại lễ, cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư 
Tăng đến nhà để cúng dường trai tăng và tứ vật 
dụng. Cuối buổi lễ, họ được nghe Đức Thế Tôn 
ban pháp thoại và lời hồi hướng công đức. Khi 
Ngài dứt lòi, cả hai vị cư sĩ cùng chứng đắc thánh 
quả nhập lưu. 

Trong chánh điện, đại chúng tán thán sự việc 
này: 

“Chư huynh đệ, cư sĩ Mitta-gandhaka theo lời 
khuyên nhủ của vợ và gia đình vợ đã trở thành bạn 
của mọi người, được vua ban vinh quang tột bực. 
Sau khi trở thành cư sĩ thân cân của Đức Bổn 



Theo BướcTỪ Phụ • 63 


Sư, cả hai vợ chông còn được chứng quả nhập lưu 
vào dòng thánh.” 

Đức Bổn Sư bước vào chánh điện và hỏi Tăng 
chúng đang đàm luận việc gì. Chư tỳ khưu thuật lại 
với Ngài. Ngài bảo: 

“Đây không phải là lần đầu tiên, này chư tỳ 
khưu, người này được thọ nhận vinh quang và 
hạnh phúc nhờ vợ mình. Ngày xưa, trong một kiếp 
thú vật, nhờ lời khuyên của nàng mà vị ấy đã kết 
giao với rất nhiều thiện hữu và bảo toàn được tính 
mạng cho đàn con.” 

Nói xong Đức Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. 

Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở 
Benares^^, một số người ở vùng biên giới thường 
định cư tại nơi nào họ có thể dễ dàng tìm kiếm 
thực phẩm, sống trong rừng, và săn bẳn để lẩy thịt 
cho họ và gia đình. 

Không xa làng của họ có một cải hồ thiên nhiên 
lớn. Sổng quanh bờ hồ, ở phía nam có một con 
chim ưng trổng; phía tây một con chim ưng mái; 
phía bẳc một con sư tử, chúa của loài dã thú; 
phía đồng một chim ưng biển, chúa của loài chim, 
ở giữa hồ có một con rùa sổng trên một hòn đảo 
nhỏ. 

Ba-la-nại 



Theo BướcTỪ Phụ • 64 


Một hôm, chim ưng trồng hỏi chim ưng mái vê 
làm vợ của mình. Chim mái hỏi: 

“Chàng có bạn hữu nào không?” 

Chim trổng đáp: 

“Không, nàng ạ. ” 

“Ta cần cỏ vài bạn hữu để giúp ta đương đầu 
với những hiểm nguy hay tai biến có thể xảy ra bất 
cứ lúc nào. Chàng phải đi tìm bạn. ” 

“Ta sẽ làm bạn với ai đây? ” 

“À, thì với những ai sống quanh ta: chim ưng 
chúa, sư tử, và rùa. ” 

Chim trống làm theo lời khuyên của chim mái. 
Đôi chim làm tổ trên cây gáo trẳng^^ ở một cồn đất 
nổi giữa hồ và sống với nhau. Rồi chúng sanh 
được hai chim trống con. 

Ngày nọ, một nhóm dân làng đi săn mồi cả 
ngày khẳp khu rừng mà không kiếm được gì cả. 
Không muốn trở về làng tay không, họ lội xuống 
hồ với hy vọng bẳt được cá hay rùa. Chưa bẳt 
được gì thì mệt mỏi nên họ lên cồn đất, nằm nghỉ 
dưới bỏng cây gáo trẳng. 

Nghỉ ngơi không được bao lâu thì họ khổ sở vì 
bị muỗi mòng, ruồi bọ bu quanh chích đốt nên 
phải nhóm lửa và hun khói để đuổi chúng đi. 
Khói bay lên ngọn cây làm bầy chim khó chịu, 


Cây kadamba 



Theo BướcTỪ Phụ • 65 


và đồi chim non lông cánh còn chưa cứng cáp bật 
tiếng kêu chiêm chiếp. 

“ỡ, có tiếng chim kêu! ” dân làng nói với nhau. 

“Ngồi dậy mau. Đốt lửa lên! Hun khói thêm! 
Ta không thể nằm nhịn đỏi ở dãy. Trước khi ngủ, 
ta phải có một bữa thịt chim rừng. ” 

Họ nổi lửa lớn hơn và thổi khói bay nhiều hơn. 
Nghe tiếng động, chim mẹ suy nghĩ: “Những người 
này muốn ăn thịt con ta. Ta đã kết giao với bạn 
lành để cứu gia đình ta khỏi hiểm họa này. Ta sẽ 
nói chồng ta đến cầu cứu chim ưng chúa. “ 

Rồi chim mái nói với chồng: 

“Chàng hãy cấp báo cho chim ưng chúa biết 
mối nguy hiểm đang đe dọa các con ta. ’’ 

Chim trống liền bay hết tốc lực đến chỗ trú của 
chim ưng chúa. Khi được phép, nỏ đến gần chim 
ưng chúa và cung kính chào. Chim ưng chúa hỏi: 

“Vĩ sao bạn đến đây?’’ 

Chim trống thưa: 

“Thưa chúa công, dân làng đang muốn bẳt bầy 
trẻ của tôi để ăn thịt. Thật kinh sợ! Xin chúa công 


hãy cứu chúng thoát khỏi nguy nàn. ’’ 

“Đừng sợ! “chim ưng chúa trấn an. “Lúc an 
bình hay lúc hiểm nguy gì cũng vậy, bậc trí kết 
giao để bảo vệ cho nhau trong tình bằng hữu và 
chiến hữu. Vì bạn, ta sẽ hành động cứu nguy. Là 



Theo BướcTỪ Phụ • 66 


thiện hữu phải giúp nhau những lúc cân. ” 

Rồi chim img chúa hỏi tiếp: 

“Này bạn, dân làng đã trèo lên cây chưa? ” 
“Thưa chúa công, họ chưa trèo lên. Họ chỉ mới 
chất thêm củi vào đổng lửa. ” 

“Vậy bạn hãy mau trở về trấn an gia đình của 
bạn, và nói rằng ta sẽ đến ngay. ” 

Chim trổng vâng lời, bay về tổ. Chim ưng chúa 
cũng bay theo. Rồi từ một nơi gần cây gáo trẳng, 
chim ưng chúa theo dõi đám dân làng đang leo lên 
ngọn cây. Vừa thấy một người trèo đến hơi gần tổ 
chim, chim ưng chúa lập tức nhào xuống hồ, 
dùng đói cánh và mỏ rảy nước để dập tẳt ngọn lửa 
đang cháy. 

Thấy lửa tẳt, đám người vội vàng trèo xuống và 
nhóm ngọn lửa khác để chuẩn bị nấu bầy chim. 
Rồi khi họ leo lên cây, chim ưng chúa lại dập ngọn 
lửa lần nữa. 

Cứ thế, hễ lửa được nhóm lên là bị dập tẳt đi, 
cho đến nửa đêm. Lúc này chim ưng chúa đã kiệt 
sức. Làn da dưới bụng cẫng mỏng xơ xác; đôi mẳt 
đỏ ngầu như rướm máu. Thấy thể, chim mải nói 
với chồng: 

“Chúa công đã kiệt sức rồi. Chàng hãy đến bảo 
cho bạn rùa đến tiếp tay để chúa công được nghỉ 
ngơi dưỡng sức. ’’ 



Theo BướcTỪ Phụ • 67 


Nghe vậy chim trông đên cạnh chim img chúa 
và thưa: 

“Bạn lành giúp nhau là việc cần làm. Chúa 
công vì lòng thương xót mà đã hết lòng xả thân để 
bảo toàn sanh mạng cho đàn con thơ ẩu của chúng 
tôi. Nhưng xin chúa công cũng phải bảo trọng cho 
sanh mạng của chính mình, đừng để thể lực suy 
tàn. “ 

Chim trống vừa dứt lời, chim img chúa cất 
giọng uy nghi dũng mãnh như tiếng sư tử hống: 

“Khi ta canh giữ quanh cội cây này, ta không 
hề lo nghĩ đến chuyên phải mất mạng vì an nguy 
của bằng hữu. Bậc thiện lành vẫn làm như vậy. 
Thế nên, bạn sẽ làm cho bạn, dù cho phải hy sinh 
thân mạng. ” 

“Chúa công, ” chim trổng nói, “dù sao cũng xin 
hiền hữu hãy nghỉ ngơi chốc lát. ” 

Rồi nó bay đến đảnh thức con rùa. Rùa hỏi: 

“Này bạn, bạn đến có việc gì lúc giữa khuya 
như vậy? ’’ 

“Bạn ơi, hiểm nguy như vậy và như vậy đó đã 
xảy ra với chúng tôi. Chim ưng chúa chịu khổ nhọc 
cứu giúp chúng tôi từ canh một và nay đã gần tàn 
hơi kiệt lực, cho nên tôi phải đến gặp bạn. Ngay cả 
những kẻ sa ngã trong tội lỗi hay ác nghiệp cũng 
có thể vươn lên nếu được giúp đỡ khi cần kíp. Nay 



Theo BướcTỪ Phụ • 68 


các con chúng tôi đang trong lúc hiêm nguy nên 
tôi bay đến đây tìm bạn hiền. Xin hãy cứu giúp 
chúng tôi. ” 

Khi nghe vậy, rùa nói với bạn: 

“Đổi với một bằng hữu, bậc thiện lành sẵn 
sàng hiến cả vật dụng lẫn sanh mạng. Vì bạn, hỡi 
chim ưng hiền hữu, ta cũng sẽ làm như vậy: bạn 
lành phải giúp đỡ nhau lúc cần thiết hay trong con 
hoạn nạn. ’’ 

Rùa con đang nằm gần đó, nghe những lời cha 
nói, bèn suy nghĩ: “Ta không muốn cha ta phải 
gặp hiểm nguy khốn khó. Ta sẽ nhận lãnh phần 
trọng trách của cha. ’’ Vì vậy, rùa con nói với cha: 

“Cha ơi, xin cha hãy ở lại nhà nghỉ ngơi. Con 
sẽ thay cha lên đường. Phụng sự phụ thân là bổn 
phận của một người con. Con sẽ giải cứu đàn chim 
ưng non trong tổ. “ 

Rùa cha đáp lời con: 

“Hãy làm việc thiện, này con yêu; và đủng vậy, 
làm con phải cáng đáng công việc và nghĩa vụ của 
cha. Nhưng hôm nay thì cha sẽ đi vì may ra, khi 
thấy sức vóc và tuổi tác lớn khôn của cha, họ sẽ để 
yên cho đàn chim non. ’’ 

Nói xong, rùa bảo chim ưng bay về tổ và nhẳn 
nhủ: 

“Bạn ơi, đừng sợ hãi nhé. Bạn cứ đi trước rồi 



Theo BướcTỪ Phụ • 69 


ta sẽ lập tức theo sau. ” 

Rồi rùa lặn xuống nước, lượm một ít bùn, bơi 
đến cồn đất, dùng bùn dập tẳt ngọn lửa và nằm ỉm. 
Lúc ẩy, những người dân làng la lên: 

“Tại sao ta cứ phải vất vả nhọc công vì bầy 
chim ưng con ? Hãy lật con rùa đáng ghét này lại 
rồi giết và làm thịt nó. Nó lớn như thế này, thịt nó 
sẽ đủ cho cả bọn ta no bụng mà. ’’ 

Bàn bạc với nhau xong, họ hái ít cây leo bện 
thành một sợi dây, một đầu cột vào rùa và một đầu 
sẽ được cột vào một nơi để họ lẩy thế lật rùa lại. 

• é • • ^ • é 

Thể nhưng khi họ đã buộc chặt dãy vào hết chỗ 
nầy đến chỗ kia và xé cả ảo quần để nổi cho dài và 
chẳc, họ cũng không sao lật ngửa rùa được. Đã 
vậy, rùa còn lôi kéo họ rồi lao mình xuống hồ 
nước sâu. Họ nón nóng bẳt rùa đến độ cũng nhào 
xuống hồ. Nhưng rồi họ chỉ lặn hụp và uổng 
nước đầy bụng mà không sao bẳt được. 

Họ tức tối nói với nhau: 

“Xem này, con chim ưng chúa cứ dập tẳt lửa 
của ta cho đến nửa đêm. Bây giờ đến lượt con rùa 
làm ta rớt xuống hồ và uổng cả bụng nước. Thật 
quá ư khổ sở! Thôi, hãy nhen lửa lại, rồi đợi đến 
sáng mai ta cũng sẽ được ăn bầy chim ưng con. ” 

Họ lại bẳt đầu nhóm lửa. Chim ưng mái nghe 
tiếng động của họ liền nói với chồng: 



Theo BướcTỪ Phụ • 70 


“Chàng ơi, sớm muộn gì bọn người này cũng 
xé xác, ăn thịt các con ta rồi mới chịu đi. Chàng 
hãy đến bảo cho bạn sư tử và xin giúp đỡ. ” 

Chim ưng trổng lập tức đến gặp sư tử và kể cho 
sư tử nghe hết tình cảnh và cầu cứu: 

“Ôi, vị chúa tể oai hùng của muôn loài! Trong 
những lúc kinh hoàng hay lo sợ thì người và thú 
đều tìm đến bậc dũng mãnh nhất để được bảo vệ 
và nương tựa. Nay đàn chim non của chúng tôi 
đang gặp hiểm nguy nên tôi tìm đến ngài khẩn cầu 
xin trợ giúp. ’’ 

“Hãy yên tâm, này bạn ưng! ” Sư tử nói. “Ta sẽ 
giúp bạn ngay. Đi, ta hãy lên đường đuổi sạch 
những kẻ gieo rẳc tai họa. Bậc thiện trí phải hết 
lòng bảo vệ bằng hữu. “ 

Trấn an chim img xong, sư tử kêu chim img về 
trước và trầm tĩnh dặn dò: 

“Bạn hãy bay về tổ, vỗ về an ủi vợ hiền và các 
con thơ đang trong lúc kinh hoàng. Ta sẽ lập tức 
theo sau. ’’ 

Rồi sư tử uy nghi tiến lên, chân dũng mãnh 
khuấy tung nước hồ trong suốt như thủy tinh. Khi 
dãn làng thấy sư tử đến gần, họ sợ chết khiếp và 
kêu la: 

“Con chim ưng chúa bao nhiêu lần dập tẳt củi 
lửa của ta. Con rùa khiến ta mất cả quần áo đang 



Theo BướcTỪ Phụ • 71 


mặc. Nhưng bây giờ còn tệ hơn nữa, ta tàn đời rồi! 
Con sư tử này sẽ giết ta ngay lập tức. ” 

Họ liền chạy tứ tản để thoát thân. Khi sư tử đến 
gốc cây thì không còn thấy ai quẩy phá tổ chim 
nữa. Yên ẳng rồi thì chim ưng chúa, chim ưng 
trống và rùa cùng đến cạnh bên sư tử. Sư tử giải 
thích cho tất cả biết ích lợi của tình bằng hữu và 
nói: 

“Từ nay về sau, ta hãy thận trọng đừng bao giờ 
làm tan vỡ mối tình bằng hữu thân ái. ’’ 

Với lời khuyên này, sư tử từ biệt. Các bạn còn 
lại cũng trở về trú xứ của riêng mình. 

Vui mừng nhìn đàn con thơ ríu rít, chim img 
mái suy nghĩ: “Nhờ những bạn lành xả thân cứu 
giúp mà các con ta được an toàn tính mệnh, gia 
đình ta được tai qua nạn khỏi. “ 

Từ đó nhóm thiện hữu sổng hòa thuận, đùm bọc 
nhau, không làm đứt đoạn sợi dây tình bạn, ở bên 
nhau cạnh hồ suốt đời còn lại cho đến lúc mệnh 
chung rồi tái sanh theo biệt nghiệp của mình. 

Kể xong câu chuyện, Đức Thế Tôn giải thích 
tiền thân: 

“Vào thời ấy, đôi vợ chồng này là đôi chim 
ưng, Sãriputta là ưng chúa, Moggallãna là rùa cha, 
Rãhula là rùa con, và Như Lai chính là sư tử kia.” 



Theo BướcTỪ Phụ • 72 



Theo BướcTỪ Phụ • 73 


Gia Tài của từ Phụ 

Sau sáu năm sống đòi khất sĩ không nhà và 
không thân quyến, nỗ lực tinh tấn tu tập không 
ngừng nghỉ để tìm cầu Chân Lý, Bồ Tát Siddhattha 
thành tựu quả vị Giác Ngộ trở thành một vị Phật, 
Đức Phật Sãkyamuni Gotama'^'^. Từ đó, bậc Toàn 
Giác bắt đầu cuộc bộ hành truyền bá Giáo Pháp 
khắp miền Bắc Ấn và thành lập Tăng già. 

Trong lúc đó, Hoàng tử Rãhula lớn lên vắng 
bóng thân phụ suốt bảy năm ữời. Cậu bé sống 
trong tình thuơng yêu và duỡng dục của mẹ và ông 
bà nội. 

Một năm sau ngày Thành Đạo duới Cội Bồ Đề, 
Đức Phật trở về thăm gia đình và quê huơng, thành 
Kapilavatthu. 

Vào ngày tiếp ruớc Đức Phật, Vua Suddhodana 
truyền lệnh giăng cờ hoa và kết đèn khắp nơi trong 
kinh thành. Theo vuơng lễ, những thớt tuợng uy 
nghi đuợc sắp xếp đứng dọc con đuờng lớn đi vào 
hoàng cung để nghinh đón Đức Thế Tôn, con 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cồ Đàm 



Theo BướcTỪ Phụ • 74 


đường mà vua nghĩ người con vưong giả của mình 
sẽ đi qua. 

Thế nhưng vua lại được tin cấp báo rằng con 
trai của vua đang đi vào kinh thành qua những 
đường phố nhỏ hẹp, trong lớp áo khất sĩ thô sơ 
nghèo nàn. Vô cùng xấu hổ và buồn phiền, vua lập 
tức truyền phóng xa giá đưa vua đi tìm đứa con mà 
mình vừa thương vừa giận. 

Gặp Đức Phật khi Ngài đang trì bình khất thực 
trước một căn nhà lụp xụp, Vua Suddhodana 
không ngăn được cơn phẫn nộ vì đứa con của 
mình, một vị thái tử, lại bỏ cả giang sơn mà làm 
việc sỉ nhục là đi xin ăn như một kẻ khốn cùng của 
giai cấp hạ tiện. Vua chất vấn Đức Phật vì sao 
không sống theo lề lối của dòng dõi vương giả. 

r \ 

Đức Thê Tôn ôn ton trả lòi: 

“Thưa phụ hoàng, con luôn sống theo lề lối của 
dòng dõi. Nhưng Như Lai không nói đến dòng dõi 
thế tục của Như Lai mà nói đến dòng dõi của chư 
Phật. Như Lai không về thăm quê hương như một 
kẻ khốn cùng trắng tay. Ngược lại, Như Lai mang 
theo một kho báu, một gia tài hiếm quý, cao 
thượng và vĩ đại nhất. Đó là kho báu của chân 
hạnh phúc, của giải thoát và bình an tuyệt đối, kho 



Theo BướcTỪ Phụ • 75 


báu Niêt bàn. Gia tài mà Như Lai, một vị Phật, đê 
lại cho những người con Phật là Pháp Bảo.” 

Rồi Đức Phật cùng phụ vương chậm rãi đi bộ 
về hoàng cung. Nơi đây, Ngài gặp lại thân quyến 
sau bảy năm dài xa cách, trong đó có người con 
trai bé nhỏ Rãhula. Lần đầu tiên trong đời thấy mặt 
cha, lòng Rãhula ngập tràn niềm xúc động. Cậu bé 
mừng mừng tủi tủi, bắt chước theo mọi người 
trong hoàng cung thành kính chắp tay búp sen 
đảnh lễ bậc Giác Ngộ tôn nghiêm và quý kính. 

Trong thời gian viếng thăm quê hương, Đức 
Phật không ngự trong cung điện với hoàng tộc mà 
cùng chư Tăng lưu trú ở rừng Nigrodha thanh tịnh 
gần kinh thành và thường đi trì bình hóa duyên 
trên đường phố. 

Ngày này qua ngày kia, nơi hoàng cung, ở ngự 
viên, trên rất nhiều nẻo đường của Kapilavatthu, 
Đức Thế Tôn giải thích cho vua cha, hoàng tộc, và 
dân chúng nghe về Chân Lý cao thượng mà Ngài 
đã chứng ngộ. Ai ai cũng hoan hỷ đón nhận món 
quà Pháp Bảo và được trở thành đệ tử của Ngài, 
không phân biệt đẳng cấp xã hội, bởi vì “không có 
đẳng cấp khi dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng 
măn.” 



Theo BướcTỪ Phụ • 76 


Vào một ngày trong chuyên viêng thăm quê 
hương, Đức Thế Tôn vào hoàng cung độ ngọ và 
thuyết pháp. Công chúa Yasodharã chỉ cho Hoàng 
tử Rãhula thấy Ngài, lúc ấy đang ngồi giữa đoàn 
chư Tăng, và dịu dàng nói vói con: 

“Này Rãhula con yêu, vị sa môn đó, cha của 
con, có một kho tàng vô cùng quý báu. Con hãy 
đến xin Ngài phần gia tài của con!” 

Cậu bé Rãhula ngây thơ vâng lòi mẹ, đến trước 
mặt Đức Phật, cung kính đảnh lễ, rồi đến cạnh bên 
Ngài. Hôm nay thì cậu bé đã bình tâm hơn và vì 
thế, khi đứng gần bên bậc Giác Ngộ, cậu bé lần 
đầu tiên trong đời được cảm nhận và thọ hưởng 
trọn vẹn bóng mát an lành kỳ diệu của tâm từ lan 
tỏa từ đấng Từ Phụ. Lòng cậu dâng tràn một niềm 
cảm mến hân hoan đến quên cả lòi hỏi xin mà mẹ 
đã dặn. Cậu bé nhỏ nhẹ thưa lên Ngài một câu nói 
chân thành tự đáy lòng: 

“Bạch Sa môn, cái bóng của Ngài khiến cho 
con thật mát mẻ an vui.” 

Rồi cậu bé cứ quấn quýt bên Đức Phật. 

Độ ngọ xong, Đức Thế Tôn đứng lên khỏi chỗ 
ngồi và ròi hoàng cung. Rãhula lẽo đẽo theo chân 
Ngài. Lính hầu không ai dám, và cũng không nỡ, 



Theo BướcTỪ Phụ • 77 


ngăn cản vị hoàng tử nhỏ bây lâu nay sông văng 
bóng cha. Đức Phật cũng im lặng, không cấm đi 
theo. 

Bấy giờ Rãhula sực nhớ lòi mẹ dặn nên cung 
kính chắp tay bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Sa môn, xin Ngài trao cho con gia tài 
của con.” 

Đức Phật không trả lời, tiếp tục im lặng bộ 
hành về rừng Nigrodha. Rãhula vẫn vui vẻ theo 
bước Ngài. 

Ngày xưa Vương phụ Suddhodana đã tìm cách 
che dấu tất cả đau khổ của cuộc đời phía sau một 
bức tường cao dày bao quanh cung điện và ngự 
viên để lòng bi mẫn của Thái tử Siddhattha ngủ 
yên, không thúc giục Ngài xuất gia tìm con đường 
diệt khổ. 

Ngày xưa Vương phụ Suddhodana kiên quyết 
tạo dựng cho Thái tử Siddhattha một cuộc sống tại 
gia xa hoa quyền quý và êm đềm hạnh phúc để 
chuẩn bị cho một ngày trao truyền cho con phần 
gia tài cao quý nhất của một bậc vương phụ: ngai 
vàng và giang sơn. Đó quả thật là một gia tài phàm 
thế vĩ đại. 

Nhưng đấng Từ Phụ Sãkyamuni thì nghĩ khác: 



Theo BướcTỪ Phụ • 78 


“Con muôn gia tài của cha, nhưng tài sản trong thê 
gian mong manh và đầy phiền não. Như Lai sẽ trao 
cho con bảy tài sản cao quý của bậc thánh'^^ mà 
Như Lai đã thành đạt dưới Cội Bồ Đề. Như Lai sẽ 
hướng dẫn và hộ trợ cho con làm chủ một gia tài 
siêu thế.” 

về đến tịnh cốc, Đức Thế Tôn dạy Đại đức 
Sãriputta: 

“Này Sãriputta, con hãy cho Rãhula làm lễ xuất 
gia.” 

Đại đức ngạc nhiên, chắp tay cung kính hỏi 
Đức Bổn Sư: 

“Bạch Thế Tôn, Rãhula tuổi còn nhỏ quá. Con 
cho hoàng tử xuất gia như thế nào?” 

“Sãriputta, trước tiên hãy cho Rãhula xuống 
tóc, khoác y cà-sa {kãsãvá*^), thọ Tam Quy"^^, rồi 
thọ các giới căn bản để tập sự nếp sống xuất gia.” 

Một vị mới xuất gia được gọi là sa di 
{sãmanerá*'*). Trong buổi lễ thọ giới của Rãhula, 


Bảy Thánh sản (ơriyơdhơnơ): tín tài (saddhãdhơnơ), giới tài 
(sĩladhana), tàm tài (hiridhana), quý tài (ottappadhana), vãn tài 
(sutadhana), thí tài (cãgadhana), tuệ tài (pahhãdhana) 

Kãsãva: y màu cam 

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng 

Gốc là chữ samana: bâc sa môn 



Theo BướcTỪ Phụ • 79 


ngài Sãriputta là vị thây giáo thọ, tmyên dạy kiên 
thức và Giáo Pháp, và ngài Mahã Moggallãna là vị 
thầy yết ma, truyền giới luật. 

Lúc này, ở hoàng cung, Vua Suddhodana thoạt 
tiên ngỡ rằng Rãhula chỉ ở lại rừng Nigrodha vài 
ngày để được quanh quẩn bên cha. Đến khi hay tin 
đứa cháu nội thân yêu cũng đã xuất gia, vua hết 
sức sầu khổ, tan nát tâm can. Không thể chịu đựng 
được nữa, vua đến viếng Đức Phật và nói với 
Ngài: 

“Khi Đức Thế Tôn xuất gia, trẫm đau xót vô 
cùng. Rồi đến Nanda"^^. Nay lại đến Rãhula. Lòng 
của người cha bị mất con cũng như bị ai cắt da, xẻ 
thịt, cắt gân, cắt luôn cả xương tủy. Xin Đức Thế 
Tôn chấp nhận lời thỉnh nguyện của trẫm rằng sẽ 
không làm lễ xuất gia thọ giới sa di cho người con 
nào mà cha mẹ chưa cho phép.” 

Đức Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu của vua, 
rồi khuyên giải vua bằng một bài pháp thoại về lợi 
ích cao thượng của hạnh xuất gia. Sau khi thọ nhận 
lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, vua bình tâm 
quay trở về hoàng cung. 


Người em trai cùng cha khác mẹ của Đức Phật 



Theo BướcTỪ Phụ • 80 


Do nhân duyên này, Đức Phật ban hành thành 
luật rằng: 

“Này chư tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ 
chưa cho phép thì không nên cho phép xuất gia. Tỳ 
khưu nào cho phép xuất gia sẽ phạm tội dukkata 
(tác ác).”^'’ 

Hoàng tử Rãhula là vị thọ sa di đầu tiên trong 
Giáo đoàn của Đức Phật Gotama. Đứng sau chúng 
tỳ khưu (bhikkhu), chúng sa di còn được gọi là tiểu 
chúng. Vào thời kỳ Đức Phật mới thành lập Tăng 
già, chưa có chúng sa di. 

Lần nọ, toàn gia đình một cư sĩ thuần thành 
hằng hộ trì ngài Ãnanda bị tử vong vì bệnh dịch 
hạch, chỉ có hai đứa bé trai còn sống sót. Khi thấy 
các vị sa môn, chúng chạy đến gần xin nương tựa, 
nhưng vì chúng còn nhỏ tuổi quá nên chư Tăng 
không dám nhận cho xuất gia. 

Khi chư Tăng quay lưng đi, hai đứa bé đứng 
khóc. Nhìn cảnh tượng ấy, ngài Ãnanda động lòng 
bi man và suy nghĩ: Trước đay Đức The Tôn đa 
quy định rằng: ‘Trẻ em dưới mười lăm tuổi không 
nên cho xuất gia.’ Hai đứa trẻ này dưới mười lăm 


Chi tiết việc ngài Rãhula xuất gia được ghi lại trong Tạng Luật Vinaya 
Pitaka, Đại Phẩm Mahãvagga, Chương Trọng Yếu, Tụng phẩm thứ 
chín, đoạn 118 



Theo BướcTỪ Phụ • 81 


tuôi, vậy làm sao đê có thê cứu độ và giáo hóa 
chúng?” Rồi ngài trình sự việc lên Đức Thế Tôn. 

“Này Ãnanda,” Đức Thế Tôn hỏi, “những đứa 
trẻ ấy có khả năng để đuổi các con quạ bay đi 
không?” 

“Bạch Thế Tôn, chúng có khả năng.” 

“Nếu chúng đuổi được quạ không để quấy phá 
chư Tăng khi đang hành thiền thì độ được. Như 
Lai cho phép xuất gia.”"^^ 

Đức Phật quy định thêm và giải thích rằng: 
dưới bảy tuổi thì dù có khả năng đuổi quạ, hay trên 
bảy tuổi nhưng không có khả năng này, sẽ không 
được nhận xuất gia vì sẽ không chịu đựng được 
nếp sống phạm hạnh và không thể tự lo cho mình. 

Từ đó có ba hàng sa di: sa di khu ô hay sa di 
đuổi quạ, sa di ứng pháp, và sa di danh tự. 

Sa di khu ô hay sa di đuổi quạ là các sa di nhi 
đồng từ bảy tuổi đến mười ba tuổi, có phận sự đuổi 
quạ để giữ yên tĩnh cho chư Tăng trong giờ hành 
thiền. 

Sa di ứng pháp gồm các sa di từ mười bốn tuổi 
đến mười chín tuổi. Đây là lứa tuổi thích ứng nhất 


Tạng Luật Vinaya Pitaka, Đại Phẩm Mahavơgga, Chương Trọng Yếu, 
Tụng phẩm thứ tám, đoạn 113 



Theo BướcTỪ Phụ • 82 


cho hàng sa di vì có thê thọ trì trọn vẹn giới luật và 
oai nghi của sa di. 

Sa di danh tự gồm các sa di từ hai mươi tuổi trở 
lên. Đây là những vị tuy đã đủ tuổi thọ giới cụ túc 
(upasampadã), tức giới bổn của một vị tỳ khưu, 
nhưng lại chưa đủ thời gian tu tập hay chưa đủ 
duyên để thọ giói, như không đủ số chư Tăng để 
làm lễ truyền giới hay chưa có y bát. 

Đức Phật dạy vị sa di phải cố gắng nghiêm trì 
10 điều học hay 10 giới sau (sikkhãpada): 

1. không giết hại 

2. không trộm cắp 

3. không hành dâm 

4. không nói dối 

5. không uống rượu và dùng các chất gây say 
sưa mê muội 

6. không ăn phi thời 

7. không múa, hát, đàn, và xem các trò tiêu 
khiển thế gian 

8. không sử dụng nước hoa và trang sức 

9. không nằm ngồi chỗ sang trọng xa hoa 

10. không thọ nhận tiền bạc của cải 

Ngoài 10 điều học căn bản trên, chúng sa di còn 
phải thọ trì 10 điều học của pháp hình phạt 



Theo BướcTỪ Phụ • 83 


(dandakammấ^^), 10 điều học của pháp trục xuất 
{nãsanangá^^), và 75 điều học về oai nghi chánh 
hạnh {sekhiyadhammaý^. 

Thế là Rãhula gia nhập Sarìgha^^ năm lên bảy 
tuổi. Thay vì là gia quyến của Đức Phật, hoàng tử 
Rãhula xuất gia và trở thành pháp quyến của Đức 
Bổn Sư. Thay vì thừa kế gia sản thế tục là ngai 
vàng của dòng tộc vương giả, sa di Rãhula sẽ thừa 
kế bảy Thánh Sản cao thượng của dòng thánh. 

Gia tài của đấng Từ Phụ chính là Pháp Bảo. 



Dandakamma: Pháp hình phạt; sa di phạm 1 trong 10 điều học này 
thì bị thầy tỳ khưu cho hình phạt, như bị bắt gánh nước. 

Nãsanahga: Pháp trục xuất; sa di phạm 1 trong 10 điều học này thì 
bị trục xuất. 

Sekhiỵadhamma: Pháp oai nghi chánh hạnh mà tỳ khưu và sa di phải 
học và hành; gồm 4 phần: 1) Mặc y cho nghiêm trang. 2) Thọ thực cho 
chỉnh tề. 3) Thuyết pháp cho đúng phép, 4) Oai nghi khi đại tiểu tiện. 
^^Tãng già 



Theo BướcTỪ Phụ • 84 



Theo BướcTỪ Phụ • 85 


Phẩm Hạnh bậc Xuất Gia 



Theo một sô bài kinh trong Trung Bộ Kinh và 
Tiểu Bộ Kinh, Rãhula thường cư ngụ trong cùng 
một trú xứ với Đức Phật và thỉnh thoảng đi trì bình 
khất thực vói Đức Bổn Sư 

Cũng có khi Rãhula đi trì bình cùng ngài 
Sãriputta như lần Rãhula có mặt trong đoàn sa môn 
theo chân ngài Sãriputta đến nhà của mẹ ngài để 
khất thực. Mẹ ngài vừa sớt bát cho các vị khất sĩ 
vừa sỉ vả ngài về việc ngài xuất gia sống đòd khất 


52 


MN 61, 62,147; Jãt. 16, Jãt. 319 




Theo BướcTỪ Phụ • 86 


sĩ. Ngài im lặng thọ dụng thức ăn rôi diêm đạm ôm 
bình bát trở về tịnh xá. Khi trở về, Rãhula thuật lại 
cho Đức Thế Tôn rõ. Nghe qua chuyện này Đức 
Thế Tôn đã khen ngợi hạnh nhẫn nại, vô sân của 
ngài Sãriputta giữa Tăng chúng^^. 

Hằng ngày chú sa di nhỏ Rãhula kề cận ngài 
Sãriputta, đuợc ngài chăm sóc, giáo huấn và huớng 
dẫn tu tập pháp học cũng nhu pháp hành. 

Thật khó hình dung đuợc một cậu bé mới lên 
bảy, từng sống trong cung vàng điện ngọc và nhiều 
quyền uy, lại có thể hoan hỷ tri túc với nếp sống 
xuất gia đạm bạc của một vị khất sĩ, tuân thủ theo 
giới luật nghiêm ngặt của Tăng chúng, khiêm cung 
trong vai trò sa di bên cạnh chu tỳ khuu xuất thân 
từ mọi đẳng cấp đời thuờng, và tinh cần tu học để 
tìm cầu quả vị giải thoát. 

Thế nhung từ thuở ban đầu sa di Rãhula đã là 
một vị khất sĩ tí hon an vui với nếp sống thanh tịnh 
của nguời tu, biết vâng lời giảng dạy của các bậc 
truởng thuợng trong Tăng chúng, và đặc biệt rất 
nghiêm trì giới luật và hăng hái chuyên cần tu học. 

Mỗi sáng Rãhula dậy thật sớm, bốc lên tay một 
nắm cát, tung lên không trung và nói: 


Chú glảl Kinh Pháp Cú, DhP. 400 



Theo BướcTỪ Phụ • 87 



“Nguyện răng ngày hôm nay ta sẽ học được 
nhiều lòi dạy của các thầy như bao nhiêu cát đây!” 

Đức Phật dạy rằng không chỉ hiện tại mà trong 
tiền kiếp Rãhula đã có các phẩm hạnh cao quý đặc 
biệt này. 

Câu chuyện tiền thân về phẩm hạnh nghiêm trì 
giới luật của Rãhula dưới đây được Đức Bổn Sư kể 
khi Ngài đang ngụ tại tịnh xá Badarika ở 
Kosambĩ. 


CHUYỆN CON NAI TRONG CẢ BA Tư THẾ 
(TIỀN THÂN TIPALLATTHA-MIGA)54 

Câu chuyện khởi đầu từ một thời nọ, khi Đức 
Bổn Sư lưu trú ở đền Aggãlava, gần thành Ãlavi, 
nhiều tỳ khưu ni và nữ cư sĩ thường đến nơi đây 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số 16 



Theo BướcTỪ Phụ • 88 


thính pháp. 

Trong thời gian đầu, Đức Phật và chư tỳ khưu 
trưởng lão ban pháp thoại vào ban ngày. Nhưng 
sau một thời gian, các tỳ khưu ni và nữ cư sĩ không 
đến nữa, chỉ còn nam cư sĩ và tỳ khưu. Từ đấy, ban 
đêm là giờ thuyết pháp. 

Sau buổi thuyết pháp, chư tỳ khưu trưởng lão đi 
về cốc của mình, còn các sa môn trẻ và nam cư sĩ ở 
lại tịnh xá qua đêm thì nghỉ ngơi ở giảng đường. 
Khi ngủ say, một số thầy tỳ khưu ngáy rất to tiếng 
và nghiến răng. Một vài vị chỉ thiu ngủ giây lát rồi 
thức dậy nên chứng kiến sự kiện khiếm nhã ấy. Họ 
trình lên Đức Thế Tôn. Để tránh ý nghĩ bất kính 
đến các tỳ khưu yếu kém oai nghi chánh hạnh khi 
nằm ngủ, Đức Phật ban hành giới học mới thích 
ứng cho hoàn cảnh trên: 

“Tỳ khưu nào nằm ngủ cạnh người chưa thọ cụ 
túc giới là phạm tội pãcittiya (tội ba-dật-đề hay 
ưng đối trị, một tội nhẹ cần phải sám hối trước 
Tăng chúng).” 

Ban điều luật mới xong, Ngài rời tịnh xá. 

Lúc bấy giờ, dựa vào điều học mới, các thầy tỳ 


Tạng Luật, Bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu, Chương ưng Đối Trị 
(PãcittiyakandaiỊi) 



Theo BướcTỪ Phụ • 89 


khưu nói với ngài Rahula, lúc ây còn là sa di: 

“Hiền đệ Rãhula, Đức Thế Tôn đã đặt ra học 
giới mới. Đệ còn là sa di, chưa thọ tỳ khưu giới. 
Vậy từ nay đệ hãy tự đi tìm chỗ ở riêng của mình.” 

Trước đây, vì chư tỳ khưu kính trọng Đức Bổn 
Sư và vì sa di Rãhula luôn luôn tha thiết mong 
được học hỏi các giới luật của hàng sa môn, cho 
nên các thầy ấy đã tiếp đón Rãhula vào ngụ tại cốc 
của họ, đặt một chiếc giường nhỏ trong cốc và cho 
Rãhula một cái y để xếp làm gối. Nhưng hôm ấy vì 
sợ vi phạm học giới mới nên các thầy không cho 
Rãhula chỗ ở nữa. 

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ngài Rãhula 
không đến tìm Đức Thế Tôn là phụ thân của mình, 
không đến tìm Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng 
quân Chánh Pháp, là vị thầy giáo thọ của mình, 
không đến tìm Trưởng lão Mahã Moggallãna là 
bậc sư trưởng của mình, cũng không đến tìm 
Trưởng lão Ãnanda là chú của mình. Rãhula chỉ 
lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh của Đức Thế Tôn và 
trú qua đêm ở đấy. 

Phòng vệ sinh của Đức Phật ở ngoài trời, cạnh 
cốc của Ngài, cửa luôn luôn khép kín, nền bằng 
phẳng và làm bằng đất thơm, hoa tươi kết thành 



Theo BướcTỪ Phụ • 90 


vòng trang trí dọc theo các bức tường, và đèn thăp 
sáng suốt đêm. Rãhula trú qua đêm ở đấy như thể 
đang trú ữong một cung điện ở cõi trời. 

Nhưng không vì cảnh trí đẹp đẽ cao quý này mà 
Rãhula trú ở đấy. Chú sa di trọng giới trú ở đấy chỉ 
vì các vị tỳ khưu nói vói chú hãy tìm lấy chỗ ở 
riêng, và chú thì luôn luôn tôn ữọng lời chỉ dạy 
của các vị sa môn huynh trưởng cũng như tha thiết 
muốn nghiêm trì giới luật của Tăng già. 

Thật vậy, để thử thách tánh hạnh của sa di 
Rãhula, thỉnh thoảng các thầy tỳ khưu thường vứt 
ra giữa đường đi trong tịnh xá một cái cán chổi hay 
một ít rác rưởi khi thấy chú từ xa tiến lại. Các vị 
chờ khi chú đi qua bèn hỏi: 

“Ai xả rác này đây?” 

Rồi các vị lại nói tiếp: 

“À, Rãhula vừa đi ngang qua đó mà.” 

Biết là lời gián tiếp vu oan nhưng Rãhula không 
bao giờ phân trần cải chính hay tỏ vẻ giận dỗi. Trái 
lại, chú im lặng, ngoan ngoãn dọn sạch rác ấy, 
khiêm tốn xin lỗi, và chỉ sau khi nghe lời tha lỗi từ 
các sa môn huynh trưởng rồi chú mới bước đi. Lúc 
nào Rãhula cũng tôn trọng bậc trưởng thượng và 
mong muốn hành trì mọi học giới. 



Theo BướcTỪ Phụ • 91 


Cũng như vậy, Rahula lăng lặng trú qua đêm 
trong phòng vệ sinh của Đức Phật. 

r \ r \ 

rr^l _ Ạ . Ạ ♦ T*x '. _ rx^i _ Ạ rr^ J . Ạ ll.^ J * _s . _1_ 

Thê roi Đức The Tôn trở vê khi trời còn chưa 
hừng sáng. Ngài đứng trước cửa phòng vệ sinh và 
đằng hắng. Rãhula đằng hắng lại. 

“Ai đó?” Đức Thế Tôn hỏi. 

“Thưa, con là Rãhula.” 

Rồi chú sa di trẻ bước ra cung kính đảnh lễ Đức 
Tôn Sư. 

“Rãhula, vì sao con ngủ ở đây?” 

“Bạch Thế Tôn, vì con không có chỗ nào để 
tạm ở qua đêm sau giờ pháp thoại. Trước đây chư 
tỳ khưu rất tử tế cho con ở chung cốc, nhưng nay 
vì chư vị sợ vi phạm giới luật nên không dám cho 
con ở chung như vậy nữa. Vì vậy con tạm trú ở 
đây, bởi vì con nghĩ rằng đây là một chỗ riêng biệt 
sẽ không làm ai vì phải chung đụng vói con mà 
phạm giới.” 

Nghe vậy Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Với Rãhula 
mà chư tỳ khưu còn đối xử như vậy, thì với những 
thanh thiếu niên mà họ mới cho xuất gia và thu 
nhận vào Tăng chúng, có gì họ không làm được?” 
Và tâm Ngài rúng động bởi lòng bi mẫn, thương 
cảm cho chúng sanh phải ngụp lặn trong khổ đau 



Theo BướcTỪ Phụ • 92 


khi còn đang trên con đường tìm câu Chân Lý. 

Sáng sớm hôm đó, Đức Bổn Sư triệu tập chư tỳ 
khưu và ôn tồn hỏi vị Tướng Quân của Chánh 
Pháp: 

“Này Sãriputta, chắc con biết hiện nay Rãhula 
tạm trú ở đâu?” 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

“Sãriputta, Rãhula hiện đang tạm trú ở trong 
phòng vệ sinh! Này Sãriputta, nếu các con đối xử 
với Rãhula như vậy, thì còn có gì các con không 
làm được với những thanh thiếu niên mà các con 
mới cho xuất gia và thu nhận vào Tăng chúng? Cư 
xử như vậy sẽ không giữ lại được những ai gia 
nhập đoàn thể Tăng già. Từ đây về sau, các con 
được phép cho sa di của mình tạm trú chung phòng 
một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba cho họ ra trú ở 
ngoài, và các con cần phải quan tâm đến và biết 
chỗ ở của họ.” 

Rồi Đức Thế Tôn chế định học giới với điều 
khoản phụ này. 

Sau đó chư tỳ khưu ngồi vói nhau ở chánh điện, 
tán thán giới hạnh của Rãhula: 

“Thưa chư huynh đệ, xem kìa Rãhula ham tu 
học và thật tha thiết nghiêm trì giới luật! Khi được 



Theo BướcTỪ Phụ • 93 


bảo hãy tự đi tìm chỗ ở của mình, Rãhula đã không 
nói: ‘Ta là con của Thế Tôn,’ để đòi ở chung trong 
một cốc với ai, cũng không dành chiếm chỗ ở của 
bất cứ một sa môn nào, mà chỉ lẳng lặng đến tạm 
trú ở phòng vệ sinh để không ai vi phạm điều học.” 

Khi chư tỳ khưu đang đàm luận như vậy, Đức 
Bổn Sư bước vào chánh điện, ngồi xuống bảo tòa, 
rồi từ tốn hỏi: 

“Chư tỳ khưu, các con đang đàm luận việc gì? 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói đến phẩm 
hạnh ham tu học và tha thiết nghiêm trì giới luật 
của Rãhula.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phải đến bây giờ Rãhula mới có phẩm 
hạnh này mà đã có từ trong tiền kiếp, khi sanh vào 
một kiếp thú vật.” 

Roi Đức Thê Ton kê câu chuyện tiên thân sau. 

Vào thuở xa xưa, một vị vua xứ Magadha^^ 
đang trị vì tại Rãjagaha^^. Lúc ẩy Bồ Tát sanh làm 
một con nai trưởng đàn của một đàn nai sổng quây 
quần ở trong rừng. 


Ma kiệt đà 
Vương xá 



Theo BướcTỪ Phụ • 94 


Một ngày nọ nai chị của Ngài đem con mình 
đến trước mặt Ngài và yêu cầu: 

“Này em, hãy dạy cho cháu của em những mưu 
mẹo khôn ngoan để sanh tồn của loài nai. ” 

Bồ Tát nói với chị: 

“Chị ơi, chị hãy yên tâm. Cháu sẽ được chỉ dạy 
cặn kẽ. 

Rồi Bồ Tát ôn tồn nói với nai cháu: 

“Cháu thân mến, bây giờ cháu hãy rời khỏi nơi 
đây, và rồi trở lại vào giờ như vầy và như vầy để 
học tập. ’’ 

Tuấn theo lời cậu dạy, con nai trẻ luôn luôn có 
mặt đúng vào giờ đã hẹn và dốc tâm sức vào việc 
học tập. 

Một ngày nọ, khi đang đi trong rừng, nai cháu 
bị sập bẫy mẳc lưới và lập tức thốt lên tiếng kêu 
của một con thú bị bẳt để báo tin cho đàn. Đàn nai 
bỏ chạy và về bảo tin dữ cho nai mẹ biết. 

Nai mẹ tìm đến nai em và hỏi: 

“Em ơi, cháu đã được chỉ dạy những mưu mẹo 
khôn ngoan để sanh tồn của loài nai chưa? ” 

Bồ Tát dịu dàng trấn an nai chị: 

“Đừng lo sợ chị nhé. Cháu sẽ thoát nạn. Cháu 
đã được chỉ dạy đầy đủ các mưu mẹo và học tập kỹ 



Theo BướcTỪ Phụ • 95 


lưỡng tất cả; rồi cháu sẽ trở về ngay để chị yên 
lòng và mừng vui. ” 

Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ sau: 

Trong cả ba tư thế: 

Thể nằm thẳng trên lưng 
Hay nằm nghiêng mỗi bên, 

Con của chị khôn ngoan, 

Học dùng chân tám móng; 

Chỉ giải khát giữa khuya; 

Khi nằm duỗi trên đất 
Để bất động giả chết, 

Thở chỉ với mũi dưới. 

Với các mưu mẹo này, 

Cháu biết gạt kẻ thù. 

Và như thế Bồ Tát giải thích rõ ràng những gì 
cháu mình đã học để nai chị yên lòng trong lúc 
chờ con thoát nạn trở về. 

Trong lúc đó, con nai trẻ bị sập bẫy không vùng 
vẫy mà nằm nghiêng một bên hông, chân duỗi 
thẳng cứng. Tiếp đỏ nai dùng móng chân cào xới 
đất và cỏ chung quanh chỗ nằm và hất lên khẳp 
nơi như đã dẫy dụa nơi ẩy hồi lâu; đi tiểu và đại 
tiện tại chỗ; gục đầu xuống; lè lưỡi; phun bọt và 



Theo BướcTỪ Phụ • 96 


nước miếng lên khẳp thân; xong nai nín thở khiến 
bụng trướng lên; trợn mẳt; chỉ thở với một lỗ mũi 
ở dưới, lỗ mũi ở trên nín thở; rồi nai giữ toàn thân 
cứng đờ như một xác chết. 

Tưởng nai đã chết, những con ruồi xanh bu 
quanh thân nó, và các con quạ cũng xà xuống, đậu 
đó đây. 

Khi đi đến bên bẫy nai, người thợ săn lẩy tay vỗ 
vào bụng nai rồi lẩm bẩm: 

“Con nai này chẳc đã bị sập bẫy và chết từ 
sáng sớm này nên giờ đây bẳt đầu sình trưong rồi. 
Bây giờ ta cẳt xẻo nó ngay tại đây, nướng lên, rồi 
mang thịt nỏ về. “ 

Nói xong, người thợ săn tháo gỡ dây lưới trói 
nai rồi, không chút ngờ vực gì, bỏ đi lượm cây lả 
khô để nhỏm lửa. 

Lúc ẩy con nai con liền trỗi dậy, co duỗi thân 
để khởi động, vưon cổ; và rồi như một cụm mây 
nhỏ cuốn bay trước con gió lốc, nai con phóng 
chạy rất nhanh về với mẹ. 


Kể xong chuyện, Đức Bổn Sư giải thích tiền 
thân: “Trong kiếp ấy, Rãhula là con nai trẻ, 
uppalavaụạã là nai mẹ, và Như Lai là nai cậu.” 



Theo BướcTỪ Phụ • 97 


Đức Bôn Sư còn kê thêm một câu chuyện tiên 
thân khác về Rãhula khi Ngài đang ngụ tại tịnh xá 
Badarika ở Kosambĩ. 

CHUYỆN CHIM ĐA ĐA 
(TIỀN THÂN TITTIRA)58 

LÚC bấy giờ, trong chánh điện, các tỳ khưu 
cũng đang ca ngợi rằng ngài Rãhula rất tinh cần tu 
học, giới hạnh, và nhẫn nhục. Đức Phật đi vào và 
khi nghe chư Tăng trình bày đề mục đang đàm 
luận, Ngài dạy: 

“Không phải đến bây giờ Rãhula mới có phẩm 
hạnh này mà đã có từ trong tiền kiếp.” 

Roi Đức Thê Ton kê vê một tiên kiêp khác của 
Rãhula. 

Một thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở 
Benares, Đức Bồ Tát sanh ra trong một gia đình 
bà-la-môn. 

Khi lớn lên, Ngài theo học tất cả ngành nghệ 
thuật tại Takkasilã, và rồi một ngày nọ Ngài từ bỏ 
thế tục để sổng đời ẩn sĩ khổ hạnh trong vùng 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số319 



Theo BướcTỪ Phụ • 98 


Tuyêt Sơn, chuyên tâm hành thiên và thành tựu các 
chứng đẳc cao thượng. 

Sau một thời gian ẩn cư trong sơn động, Ngài 
đến một ngôi làng ở biên giới để tìm muối và giấm. 
Khi dân làng trông thấy phong cách thanh tịnh và 
oai nghiêm của vị ẩn sĩ, họ phát tín tâm, dựng thảo 
am trong rừng cho Ngài và cúng dường các vật 
dụng cần thiết. 

Lúc bẩy giờ một người bẫy chim trong làng bẳt 
được một con chim đa đa. ông nhốt nó trong lồng 
và luyện tập nỏ cẩn thận để trở thành một con 
chim đa đa mồi. Rồi ông mang nỏ vào rừng và 
dùng tiếng kêu của nỏ nhử các con đa đa khác đến 
gần để bẳt. 






Chim đa đa tự nghĩ: “Nêu ta lên tiêng kêu thì 
sẽ vì ta mà bao nhiêu đồng loại lâm vào cái chết. 
Đây sẽ là một hành động sát sanh độc ác do ta gây 
nên. ” Vì thế nỏ lặng thinh. 

Khi chủ nó thấy nỏ cứ im thin thít, ông dùng 
một thanh tre đập lên đầu nó. Đau quá nên chim 
đa đa bật kêu thành tiếng. Cứ như thể mà người 
bẫy chim sinh sống bằng cách dùng nó để nhử và 
giết các con đa đa khác. 

Rồi chim đa đa suy nghĩ: “Cho dù chúng chết 



Theo BướcTỪ Phụ • 99 


Vỉ hành động của ta, nhưng vê phân ta, ta không hê 
có tác ý xẩu ác. Khi ta lặng thinh thì chúng không 
đến; khi ta thốt tiếng kêu thì chúng đến. Và hễ con 
nào đến đều bị người này bẳt và giết chết. Nhưng 
về phần ta, những hậu quả xẩu ác từ hành động 
không có tác ý như thể có ảnh hưởng gì đến nghiệp 
của ta không, có khiển ta phạm tội sát sanh hay 
không?” 

Từ đỏ suy tư duy nhất của chim đa đa là: ‘‘Ai 
có thể hóa giải hoài nghi này cho ta?” Chim 
mong sao được gặp một bậc thiện trí có thể giúp 
nỏ giải quyết mối nghi này. 

Một ngày nọ, người bẫy chim nhử bẳt được rất 
nhiều chim đa đa. ông chất chúng đầy giỏ rồi đến 
túp lều của Bồ Tát xin nước uổng. Đặt giỏ chim 
gần bên Bồ Tát, ông uổng nước xong rồi nằm lẫn 
ra đất ngủ. 

Thấy ông ngủ say, chim đa đa nghĩ: ‘‘Ta sẽ hỏi 
vị ẩn sĩ này về mối hoài nghi của ta; nếu ngài biết, 
ngài sẽ giúp ta hóa giải nỗi khổ tâm này. ” 

Thể là từ trong lồng, chim đa đa đọc một bài kệ 
để trình câu hỏi lên vị ẩn sĩ: 

Con sổng đời hạnh phúc mỗi ngày, 

Thực phẩm được cung ứng đủ đầy. 



Theo BướcTỪ Phụ • 100 


Nhưng con bấp bênh trong nghiệp cảnh, 

Quả báo vị lai dữ hay lành ? 

Bồ Tát thốt lên kệ sau để trả lời: 

Nếu tâm không mảy may xẩu độc 
Khiển nảy sanh hành động ác hèn, 

Trong vai trò thụ động mà thôi, 

Thì con không vưởng vào nghiệp tội. 

Chim đa đa nghe vậy liền thốt lên bài kệ tiếp để 
trình bày nỗi băn khoăn nghi hoặc: 

“Kìa! Thân tộc của ta. ’’ Chúng nói. 

Rồi cả đoàn bay đến để coi. 

Nếu chúng chết, tội con cỏ phải? 

Hoài nghi này xin ngài hóa giải. 

Biết rằng chim đa đa vì bị đánh đau nên bật 
tiếng kêu chứ không hề cỏ tác ý bất thiện, với lỏng 
bi mẫn Bồ Tát giải nghi cho chim đa đa: 

Nếu tội không ẩn núp trong tâm, 

Thì hành động sẽ là vô tội. 

Kẻ nào trong vai trò thụ động, 

Không phạm tội, không vương nghiệp báo. 



TheoBướcTỪPhụ • 101 


Qua những lời kệ tỏ tường trên bậc Đại Sư đã 
khuyên giải chim đa đa thoát khỏi hoài nghi phạm 
tội sát sanh. Và nhờ ngài mà con chim ẩy không 
còn bị ray rứt ân hận nữa. Lúc ẩy người bẫy chim 
thức dậy, cúi chào Bồ Tát và xách lồng chim đi. 


\ 


Đức Phật giải thích tiên thân: 

“Trong kiếp ấy, Rãhula là con chim đa đa, còn 
Như Lai là vi ẩn sĩ.” 





Theo BướcTỪ Phụ • 102 



TheoBướcTỪPhụ • 103 


Pháp Bảo Cho Rãhula 



Dù giao việc dạy dỗ Rãhula cho vị thầy giáo 
thọ, ngài Sãriputta, nhưng Đức Phật vẫn thường 
xuyên quan tâm giáo huấn và hướng dẫn Rãhula từ 
lúc ngài còn là chú sa di bảy tuổi chập chững trên 
đường đạo cho đến khi là vị tỳ khưu hai mươi mốt 
tuổi chứng đắc thánh quả cao quý nhất, thánh quả 
a-la-hán (arahatta). 

Thế nhưng quan tâm đó Đức Bổn Sư không chỉ 
dành riêng cho Rãhula như một người cha bình 
thường dành riêng cho đứa con trai đầu lòng và 
duy nhất, bởi vì bậc Giác Ngộ rải tâm từ bi đều 
khắp chúng sanh, không phân biệt. Do đó ngài 
Sãriputta đã ca ngợi Thầy: 

“Đức Vô Thượng Sư có tâm đại từ đại bi đồng 
đẳng đối với tất cả chúng sanh. Ngài đối với 




Theo BướcTỪ Phụ • 104 


Devadatta, Angulimãla, và voi Nãlãgirĩ cũng giông 
như đối với Rãhula vậy.”^^ 

Devadatta là người anh em họ của Đức Phật, từ 
lúc còn trẻ đã luôn luôn ganh ghét chống đối Ngài, 
về sau ông cũng xuất gia nhưng phá hoại Tăng 
già, và còn nhiều lần âm mưu hãm hại và giết Đức 
Phật. Cuối đời, Devadatta ăn năn hối hận và kịp 
phát nguyện quy y vói Đức Thế Tôn ngay trước 
khi chết. 

Angulimãla là một tướng cướp sát nhân nhưng 
nhờ duyên lành được Đức Phật quán thấy căn cơ 
mà cứu độ và cho xuất gia thọ giới tỳ khưu. Xúc 
động trước ân đức của Đức Bổn Sư, Angulimãla 
quay đầu sám hối, sống đời sa môn phạm hạnh, và 
cuối cùng chứng đắc thánh quả a-la-hán. 

Còn Nãlãgirĩ là một đại tượng bất kham, hung 
hãn mà Devadatta cho uống rượu thật say rồi thả 
chạy loạn vào con đường có Đức Phật đang đi trì 
bình cốt ý giẫm đạp Ngài. Thế nhưng Ngài đã dịu 
dàng niệm rải tâm từ đến voi. Trước Đức Thế Tôn 
tĩnh lặng hiền hòa đứng yên trên đường, voi dừng 
chân điên loạn và quỳ phủ phục trước mặt Ngài. 


Mi Tiên Vấn Đáp 232 và Chú giải Tương ưng Bộ Kinh SNA.i.202 (Chú 
giải có thêm tên voi Nãlãgirĩ) 



TheoBướcTỪPhụ • 105 


Dù là ai, là chúng sanh nào, từ người đã nhiêu 
lần cố tâm hãm hai mình đến đứa con môt thit. 



Đức Bôn Sư cũng đêu mở lòng từ bi bình đăng và 
vô lượng để giáo huấn và hóa độ. 


GIÁO HUẤN TỪ TIỀN KIẾP 


Không phải chỉ ở kiêp này mà trong nhiêu tiên 
kiếp Đức Bồ Tát đã từng quan tâm chỉ dạy và 
hướng dẫn cho Rãhula. 


CHUYỆN CON KHỈ GIẢ DẠNG ẨN sĩ 
(TIỀN THÂN KAPI)60 

Đức Phật kể chuyện tiền thân này khi Ngài 
đang trú ở tịnh xá letavana. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở 
Benares, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình bà-la- 
môn. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành, Ngài lập 
gia đình và cỏ một người con trai. Rồi người vợ 
qua đời lúc cậu bé vừa đến tuổi biết chạy chơi. 

Chôn cất vợ xong, Bồ Tát bồng con trai đi vào 
vùng rừng núi Tuyết Son. Nơi đây Ngài sống đời 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Jataka số 250 



TheoBướcTỪPhụ • 106 


ân sĩ thanh đạm trong một tủp lêu lá, nuôi dưỡng 
và dạy con tu hành khổ hạnh cũng như mình. 

Trong một ngày mưa rơi như thác đổ, Bồ Tát 
vào rừng sâu mang về một thanh củi lớn, đốt lửa 
sưởi ẩm hai cha con, rồi nằm nghỉ trên chiếc 
giường nhỏ. Đứa con trai ngồi cạnh bên, xoa bóp 
chấn cha cho đỡ mỏi và lạnh. 

Lúc bẩy giờ, cỏ một con khỉ lạnh cóng, run cầm 
cập và đi lang thang tìm nơi trú ẩn. Thấy ngọn lửa 
tỏa ẩm trong túp lều của hai cha con Bồ Tát, con 
khỉ suy nghĩ và tìm kế để được vào trong lều hơ 
lửa. 

Một lát sau, nó tìm được chiếc áo khoác của 
một vị ẩn sĩ đã chết và mặc vào người. Rồi nó cầm 
cây gậy và bình nước, giả dạng một ẩn sĩ, đi đến 
đứng trước túp lều của hai cha con Bồ Tát. 

Thấy con khỉ, cậu bé nói với cha: 

“Trông kìa, cha ơi, cỏ một nhà tu khổ hạnh 
đang đứng lạnh run cầm cập trước lều. Dáng vẻ vị 
ẩy trông an tịnh và thảnh thiện. Mình hãy mời vị 
ẩy vào đây hơ lửa sưởi ẩm với mình cha nhé. ’’ 

Nghe con nói như vậy, Bồ Tát liền đứng dậy 
nhìn. Xem xét cẩn thận, Ngài biết đó là một con 
khỉ giả dạng người tu để lừa phỉnh người. 

í í _ V fĩ rri r _'_*. _ ^ ___ 2' 11. 

Con à, Bô Tát nói với con, đó không phải là 
một vị ẩn sĩ thảnh thiện mà là một con khỉ xảo 



TheoBướcTỪPhụ • 107 


quyệt, thuộc loài tham lam và gian dồi, đang đội 
lớp áo người tu. Một khi cho nó vào đây, nó sẽ làm 
ô nhiễm căn nhà thanh tịnh này. ” 

Nói xong, Bồ Tát lẩy một que lửa dọa con khỉ 
và đuổi nó chạy đi. Sau ngày ẩy, nó không bao giờ 
trở lại quẩy rầy hai cha con Bồ Tát nữa. 

Bồ tát nỗ lực tu tập, chuyên tâm hành thiền và 
thành tựu các chứng đẳc cao thượng. Ngài chỉ dạy 
cho con tu tập và chứng đẳc như Ngài. Sau khi 
mệnh chung, cả hai vị tái sanh vào cõi Phạm thiên. 

Kể xong câu chuyện, bậc Đạo Sư giải thích tiền 
thân: “Trong kiếp ấy, ngưòi con trai của vị ẩn sĩ là 
Rãhula, còn vị ẩn sĩ là Như Lai.” 

PHÁP BẢO 

Tạng Kinh {Sutta PiỊaka) của kinh điển PãỊi có 
ghi lại nhiều bài pháp và kệ Đức Phật đã ban cho 
Rãhula để giáo huấn hay hướng dẫn ngài tiến tu 
trên con đường giác ngộ và giải thoát. 

Trong những năm đầu tu hạnh sa di, Rãhula 
thường được Đức Bổn Sư giảng giải bài Kinh 
Thiếu Nhi Vấn Đạo, Kumãra Pahhã. 



TheoBướcTỪPhụ • 108 


KINH THIẾU NHI VẤN ĐẠO^I 

Bài kinh này nằm ữong phần Kinh Tiểu Tụng 
Khuddakapãtha của Tiểu Bộ Kinh Khuddaka 
Nikãỵa, gồm muời câu hỏi mà một vị sa di nên hỏi 
và suy nghiệm. 

7. Thế nào là một? - Vật thực (ãhãra); mọi 
chúng sanh đều nhờ vật thực mà tồn tại^^ 

2. Thế nào là hai? - Danh và sẳc (tâm và thân) 

3. Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ (lạc thọ, 
khổ thọ, bẩt khổ bẩt lạc thọ) 

4. Thế nào là bốn? - Bốn Thảnh Đế (khổ, tập, 
diệt, đạo) 

5. Thể nào là năm? - Năm uẩn (ngũ uẩn: sẳc, 
thọ, tưởng, hành, thức) 

6. Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ (lục căn: mẳt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ỷ) 

7. Thể nào là bảy? - Bảy giác chi (bảy yếu tổ 


Kinh này còn gọi là Sa Di vấn Đạo (Sãmanera Pahha) và được Đức 
Phật thuyết lần đầu tiên cho sa di Sopãka. Sopãka đắc thánh quả a-la- 
hán lúc bảy tuổi. 

Có bốn loại vật thực: đoàn thực (vật thực ta ân bằng miệng), xúc 
thực, niệm thực, và thức thực (Kinh Chánh Tri Kiến Sammãditthi Sutta, 
MN 9) 



TheoBướcTỪPhụ • 109 


giác ngộ: niệm, trạch pháp, tinh tân, hỷ, khinh an, 
định, xả) 

8. Thế nào là tám? - Tám Thánh Đạo (chánh 
kiến, chảnh tư duy, chảnh ngữ, chảnh nghiệp, 
chảnh mạng, chảnh tỉnh tẩn, chảnh niệm, chảnh 
định) 

9. Thế nào là chín? - Chín cõi cư trú của các 
loài hữu tình (dục giới, sơ thiền sẳc giới, nhị thiền 
sẳc giới, tam thiền sẳc giới, tứ thiền sẳc giới, 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ) 

10. Thể nào là mười? - Mười yểu tổ phẩm hạnh 
của một vị a-la-hản (chảnh kiến, chảnh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tẩn, chảnh niệm, chảnh định, chảnh trí, chảnh giải 
thoát) 

Năm sa di Rãhula bảy tuổi, Đức Thế Tôn còn 
thuyết giảng cho chú sa di nhỏ về hạnh chân thật 
trong bài Kinh Giáo Huấn Rãhula ở Lâm Viên 
Ambala, Ambalatthikã-Rãhulovãda Sutta. 

Nhu bao trẻ thơ ngây cùng lứa tuổi, Rãhula đôi 
lúc cố tình nói dối để khỏa lấp tội nghịch ngợm 
ham vui hay để chọc ghẹo nguời khác lúc vui đùa. 



TheoBướcTỪPhụ • 110 


Tuy chú không có ác ý lường gạt hay hãm hại ai 
nhưng như vậy chú cũng đã phạm giói thứ tư - 
không nói dối - một trong những điều học căn bản 
hàng đầu của một vị tu sĩ. 

Đức Phật biết được việc này nên sớm nghiêm 
huấn chú sa di trẻ về tầm quan trọng của hạnh chân 
thật, bởi Giới chính là nền tảng để rèn luyện đức 
độ và trí tuệ của một vị sa môn trên đường tu tìm 
cầu giác ngộ. 

Không lớn tiếng rầy la, không răn đe bằng hình 
phạt, cũng không hứa hẹn bằng phần thưởng thế 
gian, Đức Bổn Sư đem lòng từ mẫn bao dung và trí 
tuệ viên dung mà ban giáo huấn cho chú sa di bảy 
tuổi Rãhula. 

Để chú dễ thấu hiểu và ứng dụng lời giáo huấn, 
Bậc Điều Ngự Trượng Phu^^ đã dùng những thuật 
ngữ và lý lẽ đơn giản thích họp với căn cơ lẫn lứa 
tuổi của chú để giảng giải Giáo Pháp. Ngài còn sử 
dụng nhiều hình ảnh, so sánh, đối chiếu ữong đời 
sống thường nhật khi thuyết bài pháp ngắn nhưng 
thâm sâu này cho chú dễ nhập tâm. 


Purisadammasỡrathi: Vị có khả năng nhiếp phục những người nên 
được điều phục, và hướng dẫn họ đi theo Chánh Pháp 



TheoBướcTỪPhụ • 111 


KINH GIÁO HUẤN RÃHULA ở LÂM VIÊN AMBALA64 

LÚC bẩy giờ, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xả 
Veluvana^^, còn trú xứ của Rãhula là lâm viên 

Âmbalatthikã^^. 

• • 

Vào một buổi chiều sau giờ hành thiền, Đức 
Bổn Sư đến chỗ ở của Rãhula. Thấy Đức Phật từ 
xa đi lại, Rãhula liền sửa soạn chỗ ngồi và chậu 
nước rửa chân cho Ngài, ở Ân Độ thời bẩy giờ cỏ 
phong tục là khi một vị khách đảng kính đến thăm 
thì người trong nhà mang chậu nước cho khách 
rửa chân để biểu lộ sự kính trọng dành cho khách. 

Đức Phật ngồi xuống và rửa chân. Trong lúc 
đó, Rãhula cung kính đảnh lễ rồi ngồi xuống một 
bên Ngài. 

Rửa chân xong Đức Phật đổ nước đi nhimg còn 
giữ lại một ít nước trong chậu. Rồi Ngài ôn tồn hỏi 
Rãhula: 

“Này Rãhula, con có thấy một chút ít nước còn 
lại trong chậu không? ’’ 


Trung Bộ Kinh Majjhịma Nikãya, MN 61 - trích yếu 
Veluvana: Tịnh xá Trúc Lâm, gần thành Rãjagaha (Vương Xá), do Vua 
Bimbisãra cúng dường lên Đức Phật và Tăng chúng 
Ambalatthikã: Lâm viên Ambala, nằm ở giữa thành Rãjagaha và thị 
trấn Nãlandã 



TheoBướcTỪPhụ • 112 


“Dạ con thây, bạch Thê Tôn. “ 

Đức Phật nghiêm giọng: 

“Cũng ít như vậy, này Rãhula, là sa môn 
hạnh^^ của những người biết mà cố ý nói dối, 
không biết hổ thẹn, không có tàm quỷ. ” 

Rãhula cúi đầu nín thinh. Đức Phật đổ hết 
nước trong chậu đi rồi hỏi Rãhula: 

“Rãhula, con cỏ thấy chút ít nước còn lại đó đã 
bị đổ hết đi không? ” 

“Dạ con thấy, bạch Thế Tôn. ” 

“Cũng đổ hết đi như vậy, này Rãhula, là sa 
môn hạnh của những người biết mà cố ý nói dối, 
không biết hổ thẹn, không có tàm quỷ. ” 

Rồi Đức Phật lật úp chậu và hỏi: 

“Rãhula, con có thấy chậu nước bị lật úp 
không? “ 

“Dạ con thấy, bạch Thể Tôn. ” 

“Cũng đảo lộn như vậy, này Rãhula, là sa môn 
hạnh của những người biết mà cố ý nói dối, không 
biết hổ thẹn, không có tàm quỷ. ” 

“Dạ con thấy, bạch Thể Tôn. ’’ 

Cuối cùng, Đức Phật lật ngửa chậu nước trở 
lại và hỏi: 

Samahham: hạnh của một vị sa môn (samana) 



TheoBướcTỪPhụ • 113 


“Rãhula, con cỏ thấy chậu nước trổng rỗng 
không? ” 

“Dạ con thấy, bạch Thế Tôn. ” 

“Cũng trổng rỗng như vậy, này Rãhula, là sa 
môn hạnh của những người biết mà cố ý nói dối, 
không biết hổ thẹn, không cỏ tàm quỷ. ” 

Rồi Đức Phật dạy chú sa di nhỏ: 

“Ví như con voi ra trận, dù nỏ sử dụng tất cả 
các bộ phận của cơ thể để lâm chiến nhưng nếu 
biết bảo vệ cải vòi là biết giữ mạng sống. Còn nếu 
nó dùng luôn cả cái vòi tức đã thí mạng. Với con 
voi liều mạng như vậy thì không việc gì sẽ không 
làm. Cũng vậy, kẻ cố ý nói dối mà không biết hổ 
thẹn là kẻ xem thường huệ mạng, không điều bất 
thiện nào mà không dám làm. Vĩ vậy, Rãhula, con 
phải cương quyết rèn luyện tâm tánh rằng: Dù chỉ 
để đùa chơi ta cũng sẽ không nói dổi. 

Im lặng giây lát để Rãhula nhập tâm lời căn 
dặn rồi Đức Phật tiếp lời: 

“Rãhula, con có biết tẩm gương dùng để làm gì 
không? “ 

“Dạ thưa đế phản chiếu cho ta soi mình, bạch 

r 

rrĩi^ A rrr ^ _ ỳ ỳ 

Thê Tôn. 

''Cũng vậy, như người soi gương con phải quản 



Theo BướcTỪ Phụ • 114 


sát và suy xét hành động, lời nói, ý nghĩ của con 
khi muốn làm, hay đang làm, hoặc đã làm. 

“Nếu biết nó gây hại cho chính con, gây hại 
cho người, hoặc gây hại cho cả mình và người - 
tức là bất thiện pháp, đưa đến khổ đau - thì cưong 
quyết không làm, hay ngừng lại, hoặc sảm hổi và 
nguyện từ nay về sau sẽ từ bỏ. 

“Nếu biết nỏ không gây hại cho chính con, 
không gây hại cho người, và không gây hại cho cả 
mình và người - tức là thiện pháp, đưa đến an vui 
- thì hãy hoan hỷ tiếp tục hành trì thiện pháp ẩy. 

“Miên mật quán xét là phương pháp thanh tịnh 
ba nghiệp thân khẩu ỷ mà tất cả các sa món và 
phạm thiên trong quả khứ, vị lai, và hiện tại đều 
thực hành. ” 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

“Do vậy, Rãhula, con phải tự tu tập bằng cách 
tinh cần miên mật quản xét thân khẩu ỷ. cỏ như 
vậy con sẽ thanh tịnh được ba nghiệp thân khẩu ỷ 
của mình. ’’ 

Với lời ẩy đấng Từ Phụ kết thúc bài pháp cho 
chú sa di mới xuất gia, Rãhula. Chú thành tâm 
hoan hỷ thọ lãnh. 



TheoBướcTỪPhụ • 115 


Thâm thoát mười năm trôi qua. Vào năm sa di 
Rãhula lên mười tám tuổi, Đức Thế Tôn thuyết 
giảng cho chú Đại Kinh Giáo Huấn Rãhula Mahã- 
Rãhulovãda Sutta. 


ĐẠI KINH GIÁO HUẤN RÃHULA68 

Thời gian ẩy Đức Phật đang trú ở Sãvatthi, tại 
Jeíavana, tịnh xá đại thí chủ Ânãthapindika^^ cúng 
dường. Một buổi sảng Đức Phật đẳp y, vào thành 
trì bình khất thực. Rãhula cũng đẳp y, ôm bát đi 
khất thực ngay sau limg Ngài. 

Sau một đoạn đường, tuy vẫn bước chậm đều 
theo sau Đức Thế Tôn nhưng chú sa di không còn 
an trú trong chảnh niệm nữa. Chân chú bước đều 
nhưng tâm không quản sát bước đi mà lại nghĩ đến 
chuyện khác. Chú len lén nhìn vẻ đẹp toàn bích, 
tướng hảo quang minh, và phong cách thanh tịnh 
oai nghiêm của Đức Phật. 

Rãhula cũng có thân tướng đẹp đẽ uy nghi và 
dũng khí của giai cấp chiến sĩ trong hoàng tộc như 
cha mình. Hai vị khất sĩ đi cạnh nhau trông như 
vương tượng oai phong bên tượng con khả kính, 


Trung Bộ Kinh Majjhịma Nikaya, MN 62 - trích yếu 
Cư sĩ Cấp Cô Độc 



TheoBướcTỪPhụ • 116 


như thiên nga tuyệt đẹp bơi cùng thiên nga con 
khả ái trên mặt hồ vườn thượng uyển, như hổ chúa 
hào hùng và hùm con lẫm liệt. 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đức Phật, Rãhula 
nghĩ thầm: “Ta cũng đẹp như cha ta, Đức Thế 
Tôn. Thân tướng của Ngài đẹp biết bao, và thân 
tướng của ta cũng đẹp như vậy. ” 

Kỳ diệu thay, chú nghĩ thầm mà Đức Thế Tôn 
biết chú đã mất chảnh niệm và còn đọc được tư 
tưởng của chú lúc ẩy. Đang đi, Ngài dừng chân và 
quay lại. Đoàn khất sĩ đang bước theo sau Ngài 
cũng dừng bước. 

Ngài nghiêm nghị nhìn Rãhula và lên tiếng 
khiển trách: 

“Này Rãhula, bất cứ sẳc pháp nào thuộc quá 
khứ, vị lai, hay hiện tại; nội hay ngoại; thô hay tế; 
tầm thường hay cao quỷ; xa hay gần: tất cả sẳc 
pháp đều phải được quản sát để nhận biết thực 
tưởng của nó, với trí tuệ biện biệt rằng: ‘Sẳc pháp 
này không phải của ta; sẳc pháp này không phải là 
ta; sẳc pháp này không phải là tự ngã của ta. ’ ” 

Rãhula cung kính bạch Đức Phật: 

“Bạch Thể Tôn, có phải chỉ quản sẳc như vậy 
không? “ 



TheoBướcTỪPhụ • 117 


“Rãhuỉa, ” Đức Phật trả lời văn tăt, “phải quán 
như vậy với cả năm uẩn: sẳc, thọ, tưởng, hành, 
thức. “ 

Ban xong lời dạy, Đức Phật chậm rãi quay lại 
và tiếp tục bước đi. Đoàn chư Tăng cũng nổi bước 
Ngài. 

Riêng Rãhula đứng sang một bên, yên lặng suy 
tư về lời khiển trách của Bổn Sư. Chú thấy lòng hổ 
thẹn như một kẻ trộm bị bẳt gặp quả tang và nhủ 
thầm: “Ai còn có thể đi vào làng khất thực hỏa 
duyên hôm nay sau khi được nghe những lời giáo 
huấn và sách tẩn trực tiếp từ kim khẩu Đức Thế 

rr-T 7. ... 

Tôn như vậy7 

Nghĩ vậy, Rãhula quyết định không theo đoàn 
khất sĩ vào làng trì bình như mọi hôm. Chú quay 
lại, tìm một cội cây, ngồi kiết già, limg thẳng, và 
dự định giữ chảnh niệm trên đề mục quán ngũ uẩn 
mà Đức Phật vừa giảng dạy. 

Vào thời gian này ngài Sãriputta cũng đang cư 
trú ở detavana. Thường thì mỗi khi hai vị trưởng 
đệ tử - Sãriputta và Moggallãna - ở cùng tịnh xả 
với Đức Phật, hai ngài không đi theo Đức Phật trì 
bình lúc sáng sớm như các vị tỳ khưu khác mà ở 
lại lo Tăng sự như quét dọn tịnh xá hay vẩn an các 



TheoBướcTỪPhụ • 118 


vị tỳ khim đang lâm bệnh. Rồi hai ngài mới đi trì 
bình hoặc thọ trai ở nhà một thí chủ. 

Sáng hóm ẩy, khi đi trì bình sau đoàn khất sĩ, 
ngài Sãriputta nhìn thấy Rãhula đang ngồi kiết già 
dưới cội cây nên tưởng rằng chú đang thực tập 
thiền quản niệm hơi thở, không biết rằng Rãhula 
đang thực tập thiền quản trên một đề mục vừa 
được Đức Thế Tôn giảng dạy. Vì vậy vị thầy từ 
mẫn sách tẩn người đệ tử trẻ; 

“Này Rãhula, hãy huân tập thiền quản niệm hơi 
thở, thở vào và thở ra với chánh niệm. Pháp môn 
này, khi được chuyên cần hành trì đến sung mãn, 
sẽ mang lại nhiều lợi lạc và thành quả lởn. ’’ 

Buổi thiền tập của Rãhula không mang lại 
thành quả nào bởi chú quá bổi rối phân vân: Đức 
Thế Tôn và vị thầy giáo thọ - Trưởng lão Sãriputta 
- ban cho chú hai đề mục thiền quản hoàn toàn 
khác nhau. 

Vì Đức Thể Tôn thường dạy về tầm quan trọng 
của việc vâng lời vị thầy giáo thọ, chú quyết định 
thực tập quản niệm hơi thở và tự nhủ sẽ xin Đức 
Thể Tôn thêm lời chỉ dẫn cho đề mục này. 

Chiều hôm đỏ, sau khi rời chỗ tọa thiền, Rãhula 
tìm đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài và thưa: 



TheoBướcTỪPhụ • 119 


“Bạch Thê Tôn, làm thê nào đê huân tập quán 
niệm hơi thở? Chuyên cần hành trì như thế nào để 
cỏ thể đạt được nhiều lợi lạc và thành quả lớn? ” 

é • • é ^ 

Biết rõ ỷ muốn của Rãhula lúc ẩy nhimg Đức 
Bổn Sư không lập tức thỏa mãn ước vọng này. 

Trước khi có thể lèo lải con tàu đến nơi trú ẩn 
an toàn, những chỗ nứt rỉ nước nguy hiểm cần 
phải được bịt lại đến khi dứt hẳn. Vì vậy Ngài 
không trả lời ngay cấu hỏi của chú mà trước tiên 
Ngài khai triển lời dạy vẳn tẳt đã ban cho chú 
sảng nay về quản sẳc và các uẩn khác. 

Ngài như vị lương y trí tuệ bỏ ngoài tai ỷ muốn 
của bệnh nhãn và bẳt buộc bệnh nhãn trước tiên 
phải uổng liều thuốc cần thiết nhất, uống xong 
liều thuốc này rồi bệnh nhãn mới được chiều ý. 

Đức Phật hướng dẫn cho Rãhula phưong pháp 
hành trì thiền vipassanấ^^, quán sát từng yểu tổ tứ 
đại và hư không với minh sát tuệ rằng: “Pháp 
này không phải của ta, pháp này không phải là ta, 


Thiền Minh Sát Tuệ 

Tứ đại: địa đại (như tóc, lông, răng, da, thịt...), thủy đại (như mật, 
đàm, máu, mỡ, mồ hôi...), hỏa đại (như thân nhiệt, như cái gì khiến 
cho thiêu cháy hoặc tiêu hóa...), phong đại (như hơi thờ vô, hơi thờ ra, 
gió trong ruột...) 

Hư không không phải là một đại nhưng tà yếu tố tạo sắc (như lỗ tai, 
lỗ mũi, cửa miệng...) 



TheoBướcTỪPhụ • 120 


pháp này không phải là tự ngã của ta. ” Từ đó thây 
biết được tánh vô ngã của ngũ uẩn thủ. 

Với chảnh kiến này vị hành giả không còn luyến 
ái và tham chấp tẩm thân giả tạm, không ngã mạn 
khi thấy thân tướng mình oai nghiêm, đẹp đẽ. Từ 
đỏ sẽ sanh nhàm chán và đoạn ly thân ngũ uẩn, 
thanh lọc mọi ô nhiễm trong tâm, và chẩm dứt mọi 
khổ đau. 

Rồi Đức Bổn Sư nhẩn mạnh sự quan trọng của 
tâm quân bình, an nhiên và khuyến khích Rãhula 
trưởng dưỡng tâm này bằng cách quản chiếu để 
thanh lọc tấm theo hạnh của tứ đại và hư không: 

“Này Rãhula, con hãy tu tập theo hạnh của đất. 
Dầu cho trên đất người rải những chất thanh sạch 
thom tho hay quãng những thứ dơ bẩn hồi thổi như 
phân, nước tiểu, dòm, máu, mủ, đất cũng thản 
nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi 
nhục, hay chán ghét. Cũng như vậy, khi con phát 
triển thiền quán theo hạnh của đất, bất cứ cảm thọ 
nào sanh khởi sẽ không thể dẫn dẳt và chiếm giữ 
tâm coNk 


Do thọ làm điều kiện, ái sanh khởi (thọ duyên ái). Nhưng khi không 
còn ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm thì dù có cảm thọ, ái sẽ không sanh 
khởi. Ái không còn sanh khời thì vòng luân hồi bị phá vỡ, tái sanh và 
khổ đau chấm dứt. 



TheoBướcTỪPhụ • 121 


“Con hãy tu tập theo hạnh của nước. Dầu cho 
trong nước người ta rửa đồ tịnh sạch hay rửa 
những thứ ó uể, nước cũng thản nhiên, không vui 
mừng cũng không sợ hãi, tủi nhục, hay chán ghét. 
Cũng như vậy, khi con phát triển thiền quản theo 
hạnh của nước, bất cứ cảm thọ nào sanh khởi sẽ 
không thể dẫn dẳt và chiếm giữ tâm con. 

“Con hãy tu tập theo hạnh của lửa. Dầu cho 
lửa đốt vật tịnh hay đốt vật bất tịnh, lửa cũng thản 
nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi 
nhục, hay chán ghét. Cũng như vậy, khi con phát 
triển thiền quản theo hạnh của lửa, bất cứ cảm thọ 
nào sanh khởi sẽ không thể dẫn dẳt và chiếm giữ 
tâm con. 

“Con hãy tu tập theo hạnh của giỏ. Dầu cho 
gió thổi vật tịnh hay thổi vật bất tịnh, gió cũng 
thản nhiên, không vui mừng cũng không sợ hãi, tủi 
nhục, hay chán ghét. Cũng như vậy, khi con phát 
triển thiền quản theo hạnh của gió, bất cứ cảm thọ 
nào sanh khởi sẽ không thể dẫn dẳt và chiếm giữ 
tâm con. 

“Và này Rãhula, con hãy tu tập theo hạnh của 
hư không. Ví như hư không không bị quản thúc tại 
một chỗ nào, cũng như vậy, khi con phát triển 



TheoBướcTỪPhụ • 122 


thiên quán theo hạnh của hư không, bât cứ cảm 
thọ nào sanh khởi sẽ không thể dẫn dẳt và chiếm 
giữ được tâm con. ” 

Rồi Đức Phật chỉ dẫn thêm các cách đổi trị các 
trạng thải tâm bất thiện: 

“Này Rãhula, con hãy tu tập tâm Từ để đổi trị 
sân tâm. Hãy tu tập tâm Bi để đổi trị ác tâm. Hãy 
tu tập tâm Hỷ để đổi trị bất lạc tãm^'^. Hãy tu tập 
tâm Xả để đổi trị hận tâm. Hãy tu tập quản bẩt 
tịnh để đổi trị tham ải. Hãy tu tập quản vô thường 
để đổi trị ngã mạn. ” 

Sau cùng Ngài giảng giải về pháp quản niệm 
hơi thở mà Đại đức Sãriputta đã khuyên Rãhula 
nên thực hành: 

“Này Rãhula, con hãy tu tập pháp niệm hơi 
thở. Đến một khu rừng, một gốc cây, hay một nơi 
vẳng vẻ, ngồi kiết già, limg thẳng, và an trú trong 
chảnh niệm. Tỉnh giác theo dõi và biết rõ hơi thở 
vào hay ra, dài hay ngẳn, toàn bộ từ đầu đến cuối 
một hơi thở. “ 

Rồi Ngài dặn phải chú tâm trên cả bổn niệm 
xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Chuyên cần quán niệm 


Bất lạc tâm: tâm phẫn nộ và không hoan hỷ theo niềm vui của người 
khác vì ganh ghét, đố kỵ 



TheoBướcTỪPhụ • 123 


hơi thở như vậy đê huân tập niệm và định. 

Nếu tu tập pháp môn này đến viên thành thì sẽ 
được tỉnh giác an nhiên lúc thở hơi cuối cùng 
trước khi chết. 

Với lời ẩy đấng Từ Phụ kết thúc bài pháp. Sa di 
Rãhula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng dạy. 

Trong những năm sa di Rãhula mười tám tuổi 
cho đến hai mươi tuổi, Đức Bổn Sư còn giảng giải 
cho chú thêm ba bài kinh kệ ngắn sau đây. 

Thứ nhất là KINH RÃHULA ữong Tăng Chi Bộ 
Kinh^^. Đây là một bài pháp ngắn Đức Phật giảng 
giải cho sa di Rãhula về pháp hành thiền minh sát 
tuệ với đề mục là tánh vô ngã của tứ đại, tương tợ 
như một phần của Đại Kinh Giáo Huấn Rãhula 
trong Trung Bộ Kinh ở trên. 

Thứ hai là KỆ RÃHULA trong Kinh Tập^^, gồm 
tám bài kệ về các giới đức và tâm tư cao quý của 
một vị sa môn phạm hạnh mà Đức Phật thường lặp 
đi nhắc lại nhiều lần cho Rãhula nghe để giáo huấn 
và hướng dẫn: 


Tăng Chi Bộ Kinh Ahguttara Nikaya, AN 4:177 
Kinh Tập Suttơ Nipỡta, Kệ 335-342, Sn 2.11 



TheoBướcTỪPhụ • 124 


Đức Thế Tôn: 


Thường kê cận bậc trí, 
Thầy có khinh ghét không? 
Người soi đuốc thế nhân, 
Thầy có tôn kính không? 


Rahula: 

Thường kề cận bậc trí, 
Con không có khinh ghét. 
Người soi đuốc thế nhân, 
Con một lòng tôn kính. 


Đức Thể Tôn: 


Đoạn dục lạc ngũ trân 
Khả ái và quyến rũ, 
Với niềm tin vững chắc 


Vào con đường giải thoát, 
Hãy xuất gia tu tập, 

Để chấm dứt khổ đau. 


Hãy thân cận bạn lành, 
Chọn trú xứ xa vắng, 



TheoBướcTỪPhụ • 125 


Cô tịch, và an tĩnh. 

Hãy tri túc độ thực. 

Y, bát, và vật dụng, 
Cùng sàng tọa, chỗ ở, 
Chớ tham ái nắm giữ, 
Chớ lui về thế tục. 

Hãy nghiêm trì giói bổn, 
Và thu thúc lục căn. 

Hãy chuyên quán niệm thân, 
Huân tập tâm nhàm chán^^. 

Hãy tránh xa sắc tuớng 
Đẹp đẽ gợi ái dục. 

Hãy chuyên quán bất tịnh, 
Đạt nhất tâm, định tĩnh. 

Hãy quán niệm vô tuớng, 
Đoạn ngã mạn ngủ ngầm. 

Do tận diệt ngã mạn, 
Thầy sẽ đuợc sống trong 
An tịnh cao thuợng nhất^^. 


Nhàm chán thân 
An tịnh của thánh quả 



TheoBướcTỪPhụ • 126 


Thứ ba là KINH TƯƠNG ƯNG RÃHULA, 
Rãhula Samyutta Sutta^'^. Bài kinh gồm hai mươi 
hai pháp thoại ngắn qua đó Đức Bổn Sư hướng dẫn 
cho sa di Rãhula phương pháp hành trì thiền quán 
{vipassanã) để chuẩn bị tâm cho thánh quả trí tuệ 
và giải thoát cao quý nhất. Bài kinh này vì vậy có 
phần tương tợ như Tiểu Kinh Giáo Huấn Rãhula 
trong Trung Bộ Kinh được Đức Phật thuyết cho Sa 
môn Rãhula trước khi chứng đắc quả vị A-la-hán 
(sẽ được trình bày ở đoạn sau.) 

Hai mươi hai pháp thoại này đều được Đức 
Phật giảng dạy ở tịnh xá letavana, khi Rãhula đến 
đảnh lễ Bổn Sư và hỏi xin đề mục hành thiền: 

“Lảnh thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy 
thuyết pháp cho con để sau khi nghe pháp ấy con 
có thể sống một mình trong an tịnh, nỗ lực và tinh 
cần thiền tập.” 

Đáp lời thỉnh pháp Đức Bổn Sư lần lượt dạy 
Rãhula quán Tam Tướng - vô thường, khổ và vô 
ngã - của lục căn*°, lục trần^^ lục thức^^, ngũ 

Tương ưng Bộ Kinh Samyutta Nikãya, SN 2.18 
Lục căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
Lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp 

Lục thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
Lục thức là các nhận thức phát sanh từ sự tiếp xúc giữa căn và trần 



TheoBướcTỪPhụ • 127 


uẩn*^, tứ đại, rồi dạy quán tham ái, quán ngã mạn 
ngủ ngầm, và sau cùng là quán viễn ly các pháp 
giả tạm, bất thiện này để thấy được lý duyên sinh, 
đoạn tận chấp thủ, thoát vòng sanh tử. 

Cứ như vậy, hạ này sang hạ nọ, Đức Thế Tôn 
hết lòng giáo huấn Rãhula qua từng lứa tuổi và 
từng giai đoạn trưởng thành tâm ý của đứa con 
ruột thịt và cũng là ngưòi con sa môn đang theo 
bước Thầy trên con đường giải thoát. Mỗi khiển 
trách, mỗi khuyên nhủ, mỗi pháp thoại, mỗi lời kệ 
Ngài ban đều phát xuất từ lòng từ bi vô lượng và 
đại chánh trí, khéo léo và có hiệu quả do thích họp 
với căn cơ. 

Cũng như vậy, Đức Phật hết lòng giảng dạy, 
nhiếp phục và hóa duyên không ngừng nghỉ cho 
mọi chúng sanh hữu duyên ở bên Ngài được theo 
về Chánh Pháp. Tất cả đều là con của Ngài. Tất cả 
đều là con của Phật. Lời giáo hóa có khi khác biệt 
vì căn cơ những người con có khác biệt, nhưng 
lòng từ bi của Ngài như những hạt mưa trong mát 
từ trời rơi đều xuống ruộng đồng, không phân biệt 
ruộng lúa hay đồng cỏ. 


Ngũ Uẩn: sắc, thọ, tường, hành, thức, sắc = thân. Thọ, tường, hành, 
thức = tâm 



TheoBướcTỪPhụ • 128 


Và người con hữu duyên hữu phước Rãhula đã 
không hề phụ lòng đấng Từ Phụ. Ngài luôn luôn 
tinh tấn tu tập theo lời Đức Phật hằng nhắc nhở, 
khuyên nhủ hàng Tăng chúng: 


“Hãy nỗ lực chuyên cần tiến tu Tam Học - Giới 
Định Huệ.” 


Mỗi ngày qua, nắm cát mà chú sa di nhỏ 
Rãhula đã hằng dậy thật sớm, bốc lên tay rồi tung 
lên và nguyện rằng: “Ngày hôm nay ta sẽ học được 
nhiều lời dạy của các thầy như bao nhiêu cát đây” 
mỗi nhiều hơn, bát ngát như cát trên sa mạc. 

Thấm thoát đã mười ba năm từ ngày vị hoàng 
tử nhỏ Rãhula xuất gia, lìa bỏ cung vàng điện 
ngọc, theo đấng Từ Phụ sống đòi sa di phạm hạnh. 
Tu tập nếp sống sa di là giai đoạn chuẩn bị cho 
người xuất gia muốn thọ giới cụ túc, tức giới bổn 
của một vị tỳ khưu. Đức Phật chế định tuổi tối 
thiểu để được thọ giới cụ túc là hai mươi tuổi. 

Nay Rãhula lên hai mươi tuổi và được Đức 
Phật cho thọ cụ túc giới. Năm ấy nhằm hạ thứ 
mười bốn của Đức Thế Tôn. 


r 




r 


r 


Sa môn Rãhula tiêp tục nô lực tiên tu, tinh tân 
hành thiền, kiên trì đoạn trừ những chướng ngại 
tâm cuối cùng mà Đức Bổn Sư hằng chỉ dạy. Năm 



TheoBướcTỪPhụ • 129 


Sa môn Rãhula hai mươi mốt tuổi, một năm sau 
khi thọ giới tỳ khưu, đại đức được Đức Bổn Sư 
thuyết giảng Tiểu Kinh Giáo Huấn Rãhula, CũỊã- 
Rãhuỉovãda Sutta. 

Trong bài kinh này một lần nữa Đức Bổn Sư 
dạy Rãhula quán chiếu mười tám giới (lục căn, lục 
trần, lục thức) và ngũ uẩn. Do quán chiếu các pháp 
chịu điều kiện^'^ này mà thấy được thực tánh vô 
thường, khổ và vô ngã cũng như thấy được pháp 
duyên sinh^^ của chúng. Thấy được như thế thì vị 
hành giả đoạn diệt tham ái, phá vỡ vòng luân hồi, 
thành tựu sự giác ngộ giải thoát của tầng thánh cao 
quý nhất. 


TIỂU KINH GIÁO HUẤN RÃHULA86 

Hôm ẩy Đức Phật ngụ ở Sãvatthi, tại letavana, 
tịnh xá của Anãthapinậika. Trong lúc Ngài đang 
tĩnh tọa trong cốc vẳng và rải từ tâm quán chiếu 
căn cơ của chúng sanh thì ỷ nghĩ sau khởi lên 
trong tâm đấng Từ Phụ: “Các pháp đưa đến giác 


Các pháp hữu vi 
^^Thập nhị nhân duyên 

Trung Bộ Kinh Mơjjhima Nikãyơ, MN 147-trích yếu 



TheoBướcTỪPhụ • 130 


ngộ giải thoáf^ đã thuần thục, chín muồi trong 
tâm Rãhula. Như Lai sẽ hưởng dẫn Rãhula để sáng 
tỏ thêm các pháp hành trì mà đoạn tận ô nhiễm lậu 
hoặc cuối cùng. ” 

Rồi Đức Phật dạy Rãhula theo Ngài vào lâm 
viên Andha thanh vẳng và ngồi xuống bên Ngài. 

Đức Phật hỏi: 

“Này Rãhula, con nghĩ thể nào - mẳf^ là 
thường hay vố thường? “ 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường. ” 

“Cái gì vô thường là khố hay lạc? ” 

“Bạch Thể Tôn, là khổ. ” 

“Cái gì vô thường, khố, chịu sự biến hoại, có 
hợp lý chăng khi quản cải ẩy: ‘Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”’ 

Thưa không, bạch Thê Tôn. 

“Con nghĩ thế nào - sẳc^^ là thường hay vô 
thường ?... Nhãn thức^^ là thường hay vô thường ?... 
Nhãn xúc^^ là thường hay vô thường?... Do duyên 


Gồm ba mươi bảy yếu tố cần thiết dẫn đến đạo quả giải thoát giác 
ngộ, còn gọi là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo hay Ba Mươi Bảy Bồ Đề 
Phần: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất 
giác chi, và Bát Thánh Đạo 
Mắt: thuộc lục căn 
Sắc: thuộc lục trần 
Nhãn thức: thuộc lục thức 

Nhãn xúc: sự gặp gỡ, tiếp xúc của mắt (căn), sắc (trần), và nhãn thức 



TheoBướcTỪPhụ • 131 


nhãn xúc này mà khởi lên thọ, tưởng, hành, thức^^; 
các pháp được khởi lên ẩy là thường hay vô 
thường? 

“Bạch Thể Tôn, là vô thường. ” 

“Cái gì vổ thường là khố hay lạc? ” 

“Bạch Thế Tôn, là khổ. “ 

“Cái gì vô thường, khố, chịu sự biến hoại, có 
hợp lý chang khi quản cải ẩy: ‘Cải này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”’ 

Thưa không, bạch Thê Tôn. 

“Cũng như vậy với tai, mũi, lưỡi, thân, ỷ... Cái 
gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quản cái ẩy là: ‘Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”’ 

Thưa không, bạch Thê Tôn. 

“Do thấy vậy, này Rãhula, vị thánh đệ tử biết 
rõ và nhàm chán tất cả các pháp được khởi lên ẩy. 
Do nhàm chán, vị ẩy ly tham. Do ly tham, vị ẩy 
giải thoát. 

“Với tuệ giác chứng đạt, vị ẩy biết rõ rằng: ‘Ta 
đã giải thoát. ’ Và vị ẩy biết: ‘Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa. 

Đúng như Đức Thế Tôn đã thấy biết trước với 


Thuộc ngũ uẩn: sắc, thọ, tường, hành, thức 



TheoBướcTỪPhụ • 132 


tuệ tri của một vị Phật, “các pháp đưa đên giác ngộ 
giải thoát đã thuần thục, chín muồi trong tâm 
Rãhula.” Sau pháp thoại, Đại đức Rãhula chứng 
đắc thánh quả a-la-hán. 

Đó chính là giây phút Đức Thế Tôn, đấng Giác 
Ngộ, bậc Vô Thượng Sư, trao truyền cho Rãhula 
toàn bộ gia tài mà người con trai đã hỏi xin cha 
năm xưa. Đó là Pháp Bảo - một di sản quý giá, 
thiêng liêng, và cao thượng nhất mà một người cha 
có thể ban cho đứa con của mình! 











TheoBướcTỪPhụ • 133 


Một Vị Đệ Tử Xuất Gia tối Thắng 

Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragãthã) có ghi lại 
những lời kệ ngài Rãhula đã thốt lên khi suy tư đến 
hai đại phước lành đã được thọ hưởng trong kiếp 
sống này: thứ nhất, được sanh làm con của Đức 
Phật; thứ hai, do được duyên lành theo bước đấng 
Từ Phụ trên con đường giải thoát mà đạt quả giác 
ngộ a-la-hán. 

Do hai phước duyên lành 
Từ hai đường thọ sanh 
Mà thiện trí gọi ta 
“Rãhula hữu phước”: 

Sanh làm con Đức Phật, 

Và sanh vào dòng Thánh 
Tri kiến Bốn Chân Lý^^. 

Các lậu hoặc đoạn tận, 

Gốc sanh hữu không còn. 

A-la-hán cao thượng, 

Có đầy đủ Tam Minh, 

Thấy được quả Bất Tử, 

Ta xứng được cúng dường. 

Tứ Diệu Đế 



TheoBướcTỪPhụ • 134 


Như cá đang măc lưới 
Là những ai mê mờ 
Bị dục làm mù quáng, 

Lưới tà kiến bao trùm, 

Khát ái phủ màn che, 

Ma phóng dật^"^ trói buộc. 

Ta đoạn tận dục ấy, 

Cắt dây Ma Vương trói, 

Nhổ gốc rễ khát ái, 

Tịch tịnh, ta giải thoát. 

(Thag. 295-298) 

Đức tánh và phẩm hạnh của một bậc đã chứng 
thánh quả a-la-hán thường được Đức Phật tán thán. 
Đức hạnh của Đại đức Rãhula, sau khi đắc quả vị 
a-la-hán, cũng đã được Đức Bổn Sư tán thán trong 
một lần thuyết pháp khi Ngài ngụ tại tịnh xá 
letavana ở Sãvatthi. 

Đây là tích chuyện Mãra khuấy phá Đại đức 
Rãhula xảy ra tám năm sau khi đại đức đắc quả vị 
a-la-hán cao thượng^^. 

Một lần nọ có rất nhiều chư Tăng trưởng lão từ 


Ma Vương (Mara) 

Chú giải Kinh Pháp Cú, Phẩm Tham Ái, Kệ 351-352, Câu Chuyện Mãra 



TheoBướcTỪPhụ • 135 


các phương xa về tịnh xá Kỳ Viên để đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. Để chư vị tỳ khưu có đủ nơi yên nghỉ về 
đêm, Đại đức Rãhula nhường chỗ của mình và ra 
ngủ ở ngoài cửa hương thất của Đức Phật. 

Vào khuya, khi thấy Đại đức Rãhula nằm ngủ 
ngoài hương thất, Mãra biết vị sa môn này là con 
của bậc Toàn Giác nên nảy ý muốn gián tiếp chọc 
ghẹo Ngài bằng cách khuấy phá con của Ngài. 

Nghĩ vậy Mãra bèn hiện hình thành một con voi 
to lớn, lấy vòi quấn chặt đầu Đại đức Rãhula, và 
rống lên những tiếng kêu quái dị để hù dọa đại 
đức. Thế nhưng đại đức vẫn bình thản an nhiên, 
không mảy may kinh động. 

ở trong hương thất nhưng Đức Phật biết được 
sự việc này nên nghiêm trang nói với Mãra: 

“Này Mãra gian ác, dù có cả một ngàn kẻ như 
ngươi đến khuấy phá cũng không thể nào làm con 
của Như Lai kinh khiếp. Rãhula không sợ hãi, đã 
đoạn diệt tham ái, là bậc tỉnh giác và trí tuệ.” 

Rồi Đức Phật nói lên hai bài kệ sau khiến Mãra 
biết rằng bậc Chánh Biến Tri đã biết rõ sự gian trá 
hiếm độc của mình nên biến mất: 

Ai tới đích^^, không sợ, 

Ly ái, không nhiễm ô 


ĐÓ là chứng đắc quả vị a-la-hán 



TheoBướcTỪPhụ • 136 


Nhô mũi tên sanh tử, 
Thân này thân cuối cùng^^. 

Ái lìa, không chấp thủ. 
Cú pháp khéo biện tài 
Thấu suốt từ vô ngại, 
Hiểu thứ lóp trước sau. 
Thân này thân cuối cùng 
Vị như vậy được gọi, 
Bậc đại trí, đại nhân. 

(Dhp. 351-352)*^* 



Ngài Rahula sông đời xuât gia khât sĩ phạm 
hạnh và ẩn dật. 

Ngài dạy rằng: 

“Sở dĩ có cây sãla phát triển sung mãn, xanh 
tốt, thân cây chọc thủng lên trời cao một trăm hắc 
tay, xòe tán rộng vững chãi, cành nhánh to mạnh, 
lá xanh tốt tươi - là vì rễ nó đâm sâu trong lòng 
đất, vươn dài trong đất đến một trăm hắc tay! 

“Bậc hành giả tu tập cũng vậy, muốn đạt được 


Do đã vượt thoát vòng sanh tử luân hồi 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada), Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 



TheoBướcTỪPhụ • 137 


thành quả cao siêu thì cũng phải đâm sâu vào lòng 
đất, vươn dài trong lòng đất. Đất ấy chính là ở nơi 
chỗ thanh vắng, có đức tin, nội tâm trong sạch và 
an tĩnh vậy.”^^ 

Ngài Rãhula có hạnh thinh lặng, và đối với các 
bậc trưởng thượng và huynh đệ đồng môn thì thật 
khiêm cung, nhu thuận. Ngài chỉ để lại bốn kệ 
được ghi lại trong Trưởng Lão Tăng Kệ. Ngoài ra 
không chi tiết nào trong Tam Tạng PãỊi nói về việc 
trưởng lão thuyết pháp, hướng dẫn Tăng chúng, 
giáo huấn môn đồ, hoạt động hoằng pháp, hay luận 
đàm với ngoại đạo. Sự kiện này phần nào có lẽ là 
chủ ý của ngài Rãhula vì, là con của Đức Bổn Sư, 
ngài dè dặt và cẩn thận không muốn một vai trò 
nổi bật hay một uy danh nào. 

Tuy luôn luôn khép mình khiêm cung, lặng lẽ 
trong hàng huynh đệ tỳ khưu, ngài Rãhula được 
Đức Thế Tôn xếp chung vào hàng đệ tử xuất gia 
tối thắng về phấm hạnh hay trí tuệ^°°, khen ngợi 
đại đức là “đệ nhất trong hàng đệ tử tỳ khưu vê 
nhiệt tâm thiết tha học đạo và trì giới 

■ ■ ■ ^7 

(sikkhãkãma/' do hạnh ham tu, chuyên cần tu tập, 

Trích Kinh Mi Tiên vấn Đáp (Milindapơhhơ), Mil. 191. Trong Kinh này 
(xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt), lời 
dạy trên được cho là của ngài Rãhula nhưng không tìm thấy trong Tam 
Tạng PãỊi. 

Phẩm Người Tối Thắng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Etadagga Voggo, 

AN 1:14 



TheoBướcTỪPhụ • 138 


nghiêm trì giới luật và oai nghi chánh hạnh, và 
vâng lòi giảng dạy của các bậc trưởng thượng 
trong Tăng chúng. 

Pháp hành của ngài Rãhula còn được gián tiếp 
tán thán trong Kinh Mi Tiên vấn Đáp^^h 

“Cái kèn sở dĩ được phát ra thành tiếng, thành 
âm thanh trầm bổng là tùy thuộc vào hơi gió của 
người thổi. Nói cách khác, cái kèn không thể tách 
rời hơi gió thổi, hơi gió thổi không thể tách rời cái 
kèn. 

“Phàm sa môn tu hành giải thoát cũng y như 
thế, sa môn hạnh phải được dính chặt, không được 
buông lơi pháp hành. Nói cách khác, vị tỳ khưu là 
pháp hành, pháp hành là vị tỳ khưu. Cái kèn không 
thể rời hơi gió, rời hơi gió thì cái kèn không có âm 
thanh. Sa môn hạnh mà rời pháp hành thì không 
thể gọi là sa môn. 

“Đúng như Đại đức Rãhula đã thuyết: ‘Là tỳ 
khưu trong hàng ngũ sa môn, phải lấy pháp hành 
làm y chỉ, cả ngày lẫn đêm đừng rời khỏi pháp 
hành, phải tinh tấn để tăng trưởng và hoàn thiện 
pháp hành của mình.’”^®^ 


Mil. 184 

Theo Kinh Mi Tiên vấn Đáp, lời dạy trên được cho là của ngài 
Rãhula nhưng không tìm thấy trong Tam Tạng PãỊi. 



TheoBướcTỪPhụ • 139 


LỜI Kết 

Trưởng lão Rãhula qua đòi trước Đức Bổn Sư 
và trước ngài Sãriputta, nhưng chi tiết về thời gian 
và hoàn cảnh trưởng lão viên tịch không được tìm 
thấy trong kinh điển PãỊi. 

Ngày Hoàng tử Rãhula chào đời có phần thầm 
lặng và thoáng buồn, không như ta thường thấy với 
những chào đòi khác của hàng vương giả, bởi vì sự 
chào đời của ngài là “sợi dây trói buộc” đã rót ưu 
tư vào lòng người cha hiền trí, Thái tử Siddhattha, 
lúc hay tin. Và đó cũng là ngày thái tử quyết định 
xuất gia. 

Ngày Sa môn Rãhula lìa đời, ngày ngũ uẩn tan 
rã của một bậc hoàn toàn giải thoát, cũng thầm 
lặng, không dấu vết ghi lại trong kho tàng kinh 
điển. Có lẽ đó là sự lựa chọn của một vị thánh tăng 
với hạnh sống thinh lặng do đã được thọ hưởng hai 
đại phước lành trong kiếp sống này: được sanh làm 
con của Đức Phật và được duyên lành theo bước 
đấng Từ Phụ trên con đường giải thoát mà đạt quả 
giác ngộ a-la-hán. 



Theo BướcTỪ Phụ • 140 


Thê nhưng giữa hai ngày tưởng chừng như 
thầm lặng ấy là muôn mối duyên lành và phước 
báu cho chúng sanh. 

Đó là vì “sợi dây trói buộc” Rãhula chính là 
một mối duyên lành thôi thúc thái tử Siddhattha 
phải quyết định xuất gia ngay ngày hôm ấy. Nó 
như thêm một hồi chuông cảnh tỉnh, một tiếng 
trống lệnh giục giã cho Ngài biết giờ đã đến để từ 
bỏ đòi thế tục, ra đi mở lối con đường thoát khổ 
cho chúng sanh. 

Đó là vì giói đức thanh tịnh và nỗ lực tiến tu 
của ngài Rãhula, từ lúc còn là chú sa di bảy tuổi 
đến ngày viên tịch, đã để lại trong lòng những ai 
được kề cận hay biết đến ngài bao nhiêu là niềm 
kính mến và gương khuyến tu. 

Đó là vì hạnh thinh lặng của chú sa di Rãhula 

khi thầm lặng đi vào phòng vệ sinh của Đức Thế 
Tôn và tạm trú qua đêm ở đấy đã khẽ chạm và làm 
rung động trái tim chúng ta. Rung động ấy không 
chỉ do giói hạnh trong sạch của ngài mà còn do 
mối liên hệ phụ tử thiêng liêng, mật thiết mà thanh 
khiết vô ngần đã bàng bạc ẩn chứa trong hình ảnh 
một người con tìm đến kề cận nương náu trong 
vùng không gian an lành của cha mình. 

Đó là vì hành động Đại đức Rãhula nhường 



Theo BướcTỪ Phụ • 141 


tịnh côc của mình cho huynh đệ sa môn và ra ngủ 
ở ngoài cửa hương thất của Đức Phật không chỉ 
phản ảnh hạnh khiêm cung và lòng bi mẫn của đại 
đức mà, một lần nữa, còn tiềm ẩn thâm tình phụ tử 
khi người con về nương tựa nơi vị cha lành. 

Hành động ấy không khởi sanh từ tâm luyến ái 
thường tình của chúng sanh để rồi tạo nghiệp và 
thọ quả trong tương lai. Hành động ấy xảy ra với 

tâm đạo của một vị thánh a-la-hán. Vị a-la-hán, 

• • • • ' 

bậc hoàn toàn giải thoát, không còn tham ái và vô 
minh, không còn dính mắc vào sự hiện hữu nào cả 
nên không còn tích lũy nghiệp mới nữa, như lòi 
Đức Phật dạy: 

“Không có dấu chân trong hư không. Như con 
chim bay không bao giờ để lại vết chân, bậc đã 
giải thoát hoàn toàn không lưu lại dấu vết.” 

Hương của bậc đức hạnh ấy đã lan khắp mọi 
phương trời, vượt cả thời gian, để đến hơn hai 
ngàn năm trăm năm sau còn tỏa thơm bát ngát cho 
chúng sanh được tiếp tục thọ hưởng mỗi khi đọc 
trang kinh, lòi kệ, hay những mẫu chuyện về cuộc 
đời của ngài. 


Hương các loài hoa thơm 
Không ngược bay chiều gió; 
Gỗ đàn hương, gỗ trầm, 
Và hoa lài cũng thế; 



TheoBướcTỪPhụ • 142 


Nhưng hương bậc đức hạnh 
Ngược chiều gió tung bay. 

Hương của bậc đức hạnh 
Tỏa khắp mọi phương ữời. 

(Dhp. 54)‘“ 

Đức hạnh ấy và thánh quả a-la-hán có lẽ là 
những cúng dường cao quý nhất, ý nghĩa nhất mà 
ngài Rãhula đã kính dâng lên đấng Từ Phụ để đền 
đáp ân đức sanh thành và giáo huấn trên con 
đường giải thoát. 



Xưa kia khi Hoàng tử Rãhula xin cha gia tài, 
Đức Phật đã nghĩ rằng: “Con muốn gia tài của cha, 
nhưng tài sản trong thế gian mong manh và đầy 
phiền não. Như Lai sẽ trao cho con bảy tài sản cao 
quý của bậc thánh mà Như Lai đã thành đạt dưới 
Cội Bồ Đề. Như Lai sẽ hướng dẫn và hộ trợ cho 
con làm chủ một gia tài siêu thế.” 

Có những gia tài vô cùng cao quý được ban cho 


Dhammapada Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa, Kệ 54 


TheoBướcTỪPhụ • 143 


nhưng nêu người đón nhận với phàm tâm tham ái 
thì sẽ không bao giờ có thể thọ lãnh trọn vẹn. Với 
thánh tâm cao thượng lúc đạt đạo quả a-la-hán, Sa 
môn Rãhula đón nhận trọn vẹn gia tài siêu thế mà 
đấng Từ Phụ kính yêu đã trao truyền. 



Theo BướcTỪ Phụ • 144 



Theo BướcTỪ Phụ • 145 


CÚNG Dường Tam bảo 

Imãya Dhammã’nudhamma-patipattiyã 

Buddham pũjemi. 

Imãya Dhammã’nudhamma-patipattiyã 
Dhammam pũjemi. 

Imãya Dhammã’nudhamma-patipattiyã 

Sangham pũjemi. 

Con xỉn cúng dường Đức Thế Tôn 
bằng sự hành đạo. 

Con xin cúng dường Pháp Bảo 
bằng sự hành đạo. 

Con xin cúng dường Tăng Bảo 
bằng sự hành đạo 



TheoBướcTỪPhụ • 146 


Phương Danh Chư tăng Ni và Phật tử 

Hùn Phước Ấn tống 

Kỳ Viên Tự * Thích Ca Thiền Viện * Đại Niệm Xứ 
Thiền Viện * Diệu Nhân Thiền Viện * Quán Pháp Thiền 
Viện * Chùa Tam Bảo Plorida * 

Huỳnh Liên Như * Lê Thị Huệ (Thụy Sĩ) * Lê Hữu 
Lộc (Thụy Sĩ) . Thanh Nga * Bùi Tre . Diệu Mỹ * Trần 
Minh Lợi * Hưoug Lương Hồ * Mai Anh . Nhuận * Bích 
Liên * Phong .Yến * Huệ Từ * Đồng Quý * Thoa * Như 
Hà * Quế Phương MN * Nguyễn Hoàng Susila * Hồ cẩm 
Tú * Nguyễn Trâm * Trần Nụ * Nam . Trang * Võ Thị 
Nhiều * Bàn Hải * Lê Ý Đức (Toronto) * Võ Thắng . 
Quỳnh Như * Hứa Kim Hoa * Annie Banh * Quách Ngọc 
Đông (NC) * Lâm Hoa * Quách Kim Liên * Trần Nguyên 
Diệu Thu * Nguyễn Trí . Thủy * Bùi Thúy Chi. Quản Đích 
* Trần Phượng Liên * Phạm Kevin * Trần Trung * Điền 
Trang * Lương Duyên . Uyên . Toàn (GA): hồi hướng 
hương linh Lương Ngọc An * Dương Như Liên: hồi hướng 
hương linh Nguyễn Văn Xiêm * Vũ Hằng Hiếu: hồi hướng 
ngài Công Sophan & ngài Kim Triệu * Thùy Dương . Dân . 
Kim: hồi hướng hương linh Dhammika Nguyên Cung * 
Thùy Anh . Baili: hồi hướng hương linh Trần Đại Khâm * 
Lương Thuyên . Chi (GA): hồi hướng Lương Ngọc Tâm * 
Trần Khiêm . Từ Thảo: hồi hướng hương linh Nguyên 
Cung & hương linh Trần Ngọc Ánh * Nita Truitner: hồi 



Theo BướcTỪ Phụ • 147 


hướng Hòa thượng Khippapanno * Nguyễn Hoàng Anh 
(IL): hồi hướng hương linh Sư Chơn Mỹ; hương linh 
Nguyễn Văn Thịnh p.d. Chánh Niệm, hương linh Lý Thị 
Chính p.d. Diệu Thành, hương linh Nguyễn Việt Hùng p.d. 
Giác Dũng, hương linh Ralph Sanchez p.d. Quảng Giác * 
Ann Ly * Ngô Hải Vân * Trần Tươi * Cao Anh Thư * Đào 
Thiệu . Kim Hường (VA) * Huỳnh Thanh Sơn * Hoa 
Schrag * Kim Thu (Niệm Xứ TV) * Hà Phùng Spilman * 
Trần Bạch Liên * Nguyễn Hoài Thi * Lê Nga * Trần Thùy 
Trang * Karuna Metta * Lê Duyên * Quách Ngọc * Ngọc 
Duyên Christine * Sư Cô Diệu Ngọc . Sư Cô Diệu Thiện * 
Nguyễn Linh * Nguyễn Quỳnh * Nga Vy (TX) * Phạm 
Hạnh * Trần Tản . Ngọc Anh * Liên Phan: hồi hướng 
hương linh Phan Tú * Sư Cô Daya (WA) * Lê Thanh Hồng 
* Phan Thị Vui * Hương Đạo * Tường Lam * Như Hoa * 
Lê Văn Anh . Nguyễn Thị Phát * Dương Thị Ảnh . Dương 
Ngọc Dung . Dương Hồng Hoa & các con (VA) * Sư Cô 
Thuần Tuệ . Sư Cô Thuần Tĩnh (DN) * Hoàng Trang . 
Hoàng Anh Kiệt p.d. Không Tuyên . Mai Thị Tùng p.d. 
Như Bá * Trần Nam . Vương Hiền (TX) * Oanh Lê: hồi 
hướng hương linh Lê Nguyên Toàn, hương linh Phan Văn 
Cao * Minh Đức . Trinh: hồi hướng hương linh Sư Nguyên 
Cung * Hồng Lâm * Kim Behan (CO): hồi hướng ngài 
Bhikkhu Bodhi * Sư Hộ Pháp * Kim Thu (FL): hồi hướng 
Thiền Sư Kim Triệu (Đại Niệm Xứ TV) * Võ Sơn . Vân 
(VA) * Hoa Đức * Cúc Weirich * Trang Anh . Lê Thị 
Huỳnh (TX) * Cô Lan * Brandon Thi-Chương * Ben Thi- 
Nguyên * Diệp Chương . Diệp Tạ * Nuôi Bùi (Quán Pháp 
TV) * Điệp Nguyễn * Hoa Đức * Mai Trương . Bảo Châu * 
Tịnh Tâm * Nguyễn Ngọc Lan * Leno . Mallika (Mai Thân 



Theo BướcTỪ Phụ • 148 


. Kim Thân - úc) * Nguyễn Thị Nhiễu (úc) * Lệ . Minh . 
Diệu Mần (Úc) * Trần Quốc Khánh (úc - hồi hướng Trần 
Kim Anh, tự Hai Chiếu) * Gia đình Nguyễn Thành Nhân 
(Úc) * Nguyễn Đạm Trang (TX) * Tâm Thủy . Huy Võ * 
Tịnh Tâm * Nguyễn Hoàng Yến (IL) * Nguyễn Khoa Diệu 
Trang * Quảng Thanh . Andy Trần * Diệu Thiện * Võ Thị 
Thúy * Kỳ Phương (TX) * Mai Trương. Bảo Châu * 
Nguyễn Lương Duyên . Diệu Min * Hoàng Lệ Chi * Hoàng 
Lệ Giao p.d. Tâm Thanh * Lê Hoàng Anh Thy p.d Quảng 
Diệu * Nguyễn Quanh Vĩnh * Phạm Minh Anh * cẩm Linh 
* Sư Cô Tịnh Thanh (FL) * Châu . An (FL) * Nguyễn 
Đăng Thảnh * Lê Thị Vân Anh * Bùi Nuôi (MO) * Hồng 
Lâm * Quảng Nhơn Nguyễn Thoàn * Hoàng Lệ Chi . 
Hoàng Lệ Giao . Lê Hoàng Anh Thy * Ann Oanh Thạch * 
Đặng Trần Phương . Vinh * Cô Năm Hợi * Phụng . Liêm 
Sophie * Ngô Hòa: hồi hướng hương linh Ngọc Châu * Sư 
Thiện Viên * Sư Trạch Pháp * Sư Cô Viên Thành * GĐ 
Mỹ Trân Kusala * Tâm Trần (MN) * Vy Huỳnh (MN) * 
Ann Trần (MN) * Văn Vũ (MN) * Xuân Vũ (MN) * Trác 
Kim Lê (MN) * Chí Như Huỳnh (MN) * Tiên Diệu Phúc 
(MN) * Elizabeth Moran (MN) * Mai Nguyễn (MN) * Diệu 
Hạnh * Sư Cô Diệu Pháp * Diệu Thuần * Diệu Tịnh * 
Minh Tâm * Đoàn Trung Nghĩa * Phạm thị Nga * Đoàn 
Trung Hiếu * Đoàn Mỹ Trang * Phi Kim Lưu * 



TheoBướcTỪPhụ • 149 


HỒI Hướng Công đức 

Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền 

Nguyện cho chư vị Long Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép màu 
Cùng chia công đức dầy sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bền lâu muôn đời 



TheoBướcTỪPhụ 


<^aổữucf <^aổữtccf <^aổữtccf 

f ổ^mA ờưi^í ổ^ĨMAtÂaỵí 



TheoBướcTỪPhụ • 151 



THAP HOA BINH • SANTI STUPA 
1180 Roberts Avenue, San Jose, CA 95122 

(408) 977-1808 

THÍCH CA THIỀN VIỆN 

SAKYAMUNI BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION 
15950 Winters Lane, Riverside, CA 92504 

(951) 780-5249 

KỲ VIÊN Tự • lETAVANA VIHARA 

VIETNAMESE-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION 
1400 Madison Street NW, Washington, DC 20011 

(202) 882-6054 

TÂM PHÁP THIỀN VIỆN 
SADDHAMMA MEDITATION SOCIETY 
574 Willow Brook Road, Bumpass, VA 23024 

(804) 556-6162 

ÃNANDA THIỀN VIỆN 
ÃNANDA MEDITATION CENTER 
1661 w. Cerritos Avenue, Anaheim, CA 92802 

(714) 603-7333 

ĐẠI NIỆM XỨ THIỀN VIỆN • MAHÃSATIPATTHẴNA 
VIETNAMESE-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION (VABA) 
24821 us Highvvay 27, Leesburg, FL 34748 

(352) 801-1671 

QUÁN PHÁP THIỀN VIỆN 
600 NW 65* St, Kansas City, MO 64118 



TheoBướcTỪPhụ • 152 


SÁCH ẤN TỐNG 


Phnted by PAPYRƯS 
1437 Monterey Hwy 
San Ịose, CA 95110 
Teỉ: (408)971-8843 
emaiỉ: papyrusqt@yahoo.com 



